TRANH CHĂN TRẦU 
THE TEN OX HERDING 


H.T. THÍCH THANH TỪ 
Dịch Chánh Văn 





Bình Giải 


YAMADA MUMON 
SHENG YEN 
MYOKYO-NI 


L2] 


Biên dịch: Thuần Bạch 


1 


Nội Dung 
Tranh Thiền Tông Số 3: THẦY TRÂU 
- HT Thích Thanh Từ 
- Sơn Điền Vô Văn 
- Thánh Nghiêm 
- Ni Diệu Kính 
Tranh Thiền Tông Số 4: ĐƯỢC TRÂU 
- HT Thích Thanh Từ 
- Sơn Điền Vô Văn 
- Thánh Nghiêm 
- Ni Diệu Kính 
Tranh Thiền Tông Số 5: CHĂN TRẦU 
- HT Thích Thanh Từ 
- Sơn Điền Vô Văn 
- Thánh Nghiêm 
- Ni Diệu Kính 


128 
130 
150 
156 


Tranh Thiền Tông Số 6: CƯỠI TRÂU VỀ NHÀ 


- HT Thích Thanh Từ 


- Sơn Điền Vô Văn 


180 
182 


- Thánh Nghiêm 
- Ni Diệu Kính 


204 
208 


3.SEEING THE OX 
Vamada Mumon 
PREFACE: 


Through sound, you gaïn entry; by sight, you 
face your source. 

The sỉx senses are none differenf; in each 
daily deed, plainly there. 

Like salt in water, or ølue ïn paint. Raise 


your eyebrows--if is nothing other. 
VERSE-: 


In the trees nighftingales sing and sing agai, 

Sun warins the soƒt wind, green willows line 
the bank, 

Here, there 's nowhere leƒff ƒor it to hide, 

Hs majesic head and horns no arfist could 


draw. 


TRANH THIÊN TÔNG SÓ 3: THÁY TRÂU 
HT Thích Thanh Từ dịch 


DẪN: Từ tiếng được 
vào, chỗ thấy liền đúng. 
Cửa sáu căn rành rõ 
không sai, trong động 
dụng rành rành hiển lộ. 
Chất muối trong nước, 


sắc xanh trong keo. Vén 





lông mi lên chắng phải 


vật khác. 
TỤNG: 


Hoàng Lỉ chỉ thượng nhất thanh thanh 
Nhật noãn phong hòa ngạn liễu thanh 
Chỉ thử cánh vô hi tị xứ 

Sân sân đầu giác họa nan thành. 
(Hoàng anh cất tiếng hót trên cành 
Nắng ấm gió hòa bờ liễu xanh 

Chỉ thế, không nơi xoay trở lại 


Đầu sừng rành rõ vẽ khôn thành.) 


3. YAMADA MUMON 


In search of the ox, we started out on the path of 
practice and finally came across the tracks of the ox. 
The third picture, "Seeing the Ox," shows the staøe 
where we actually catch sipht of the ox. In other 
words, 1t 1s the staøe Of kensho, sSatOTI. 


PREEACE: 


Through sound, you gaïn entry; by sipht, you 
face your souree. 


By listening carefully to the call of the ox, we 
open the gate of the Ideal and are able for the first 
time to encounter 1t in our heart-mind. In BuddhIsm, 
1 1S sald Our conscIousness has six functions or "sIx 
TOOfS”: eye, cear, nose, fongue, body and mind. 
Among these, the working of the ears 1s the most 
marvelous. It 1s saild that Kannon Bodhisattva 1s 
sensifive to all the sounds of the world. It is not Just 
sounds but all the workings of the eyes, ears, nose, 
tongue, body and mind are Kannon Buddha 
Bodhisattva. Still, among these, sounds do the most 
work 1n our consclousness. Shakamuni awakened 
when he saw the morning star at dawn. Reiun Osho 
awakened when he looked at the blossoms ofa peach 
tree. 


3. SƠN ĐIÊN VÔ VĂN 


Muốn tìm trâu, chúng ta khởi sự tu tập và cuối 
cùng đã thấy dấu. Tranh số 3, "Thấy trâu," chỉ ra giai 


đoạn thấy hắn trâu, nói cách khác, kiến tánh. 
DẪN: 


Từ tiếng được vào, chỗ thấy liền đúng [trực 


diện nguôn chân]. 


Thận trọng lắng nghe tiếng gọi của trâu, chúng 
ta mở được cánh công lý tưởng và lần đầu tiên trực 
diện bản tâm. Theo đạo Phật, tâm thức của chúng ta 
có sáu quan năng là "sáu căn (môn)": mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý. Trong các căn, tai nghe là diệu dụng 
nhất. Bồ-tát Quán Âm bén nhậy với tất cả âm thanh 
thế gian. Không chỉ tai mà mắt, mũi, lưỡi, thân và ý 
đều là Bồ-tát Quán Âm. Ngoài ra, âm thanh tác động 
mạnh nhất trong tâm thức chúng ta. Thích-ca Mâu-ni 
thấy sao mai giác ngộ. Linh Vân ngộ khi thấy hoa 


đào nở. 


Baddabara Bodhisattval, it 1s said, experienced sfori 
weak 1ll when he got Iinto a bath. But In addition to 
these ways, there seem to have been quite a few 
people who experienced satori on hearing a sound. 
Mumon Osho, the compiler of the Mwmonkan 
(Gafeless Barrier) suddenly was awakened on 
hearing the drum In the dining hall. Kyogen Osho 
flicked a scrap of tile agaInst a green bamboo 1n a 
bamboo grove and at the sound of the "Tockl" 
suddenly had kensho. Hakuin Osho heard the sound 
of the temple bell at dawn and Instantly was swept by 
sœfori. The haiku poet, Basho, had his kensho at 
hearing the splash of water when a frog leaped Into 
an old pond. This 1s what 1s meant by "Through 
sound, you gain entry; by sipht, you face your 
source." Through some external stimulus, safOri 1S 
triggered. The "Plop!" sound made by the frog that 
leaped Into the old pond wasnIt Just a bomb; 1t hit 
Basho as 1f the entire universe had exploded. When 
Reiun saw the peach blossoms 1n bloom, he leaped 
up 1n astonishment. Actually though, when you think 
about 1t, we should all be astonished at the world we 
are living 1n, but we are not the least bit excited. 





1 Baddabara - is the unmentioned subject of koan Case 78 of the 
Blue Cliff Record. In Zen monasteries, an image of Baddabara is 
placed near the entrance of the bath-house. 


9 


Bồ-tát Bạt-đà-bà-la? ngộ lúc đang bệnh bước vào 
phòng tắm. Nhưng ngoài ra có vị đã ngộ khi nghe 
tiếng. Vô Môn Huệ Khai, trước tác Vô Môn Quan, 
hoát nhiên đại ngộ khi nghe tiếng trống trong nhà 
quá đường. Hương Nghiêm nghe tiếng sỏi văng vào 
bụi tre thình lình kiến tánh. Bạch Ân nghe tiếng 
chuông chùa hừng đông đại ngộ. Nhà thơ hài-cú Ba 
Tiêu kiến tánh khi con ếch nhảy vào ao kêu “tủm!” 
Đó là "Từ tiếng được vào, chỗ thấy liền đúng [trực 
diện nguồn chân]." Qua duyên bên ngoài tác động, 
ngộ được khơi mào. Con ếch nhảy vào ao kêu “tủm!” 
giống như tiếng bom; đánh trúng Ba Tiêu như thể cả 
vũ trụ bùng nô. Linh Vân khi thấy hoa đào nở, nhảy 
lên kinh ngạc. Dù thực tế, khi nghĩ đến, tất cả chúng 
ta phải ngạc nhiên đối với thế giới đang sống, nhưng 


chúng ta không phải là phấn khích quá ít. 





? Bồ-tát Bạt-đà-bà-la Bích Nham Lục tắc 78. Trong các Thiền viện 
ảnh tượng của Ngài thường đặt gân cửa vào nhà tắm. 
10 


Without somethimng fresh, new, to move your 
conscIousness like this, you w1lÏ not penetrate to the 


SOUFC€. 
The sỉx senses are none different, 


What I have said 1s true not merely for the ears 
but also for the eyes. It 1s the same also for the sense 
of smell and of taste, as well. Similarly for sensation 
and thoupht. Eyes, ears, nose, tongue, body and 
mind, all six roots are oneself; nothing which 


touches the six roofs 1s not a gateway to kensho. 
in each daily deed, plainly there. 


"Deed" here means act, activity or action, 
buddha-nature 1s activity. In the eyes, 1t refers fo 
seeing; In the ears, 1t means hearing; 1n the nose, 1t 
means smelling an odor; In the mouth, It means 
talkIng. In these acfIvitles oŸ our conscIousness, 1sn'f 
the ox here showing 1s head? Buddha-nature 1s here 


nakedly revealed. There 1s nothing which hides 1t. 


When you have been able to achieve the 
samadhi of Mu 1n Zazen and have got some 
understanding of Joshus Ä⁄u, we provisionally call 
this kensho. 


Không có điều gì tươi mới, đánh động tâm thức như 
thế, bạn sẽ không thể thâm nhập nguồn cội. 

Sáu căn không đối khác, 

Những gì tôi đã nói là đúng không chỉ cho đôi 
tai mà còn cho đôi mắt, cũng như thế đối với khứu 
giác và vị giác. Tương tự cho xúc giác và suy nghĩ. 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức, tất cả sáu căn môn 
là chính mình; không vật gì xúc chạm sáu căn mà 
không phải là công kiến tánh?. 
trong động dụng (hằng ngày) rành rành hiển lộ. 


"Động dụng" ở đây có nghĩa hành động hoặc 
hoạt dụng, Phật tánh là động dụng. Nơi mắt gọi là 
thấy, tai là nghe, mũi là ngửi; miệng là nói. Trong 
những động dụng của tâm thức, có phải là trâu đã ló 
đầu? Phật tánh ở đây được khơi dậy lột trần. Không 
một vật nào che giấu Phật tánh. 

Khi chứng đạt fưm-muội Không trong tọa Thiền 
và thê hội phần nào cái Không của Triệu Châu, 


chúng ta tạm gọi là kiến tánh. 





3 Sáu căn, không biết tu là sáu tên giặc, biết tu là sáu cửa giải thoát 
(kinh Lăng Nghiêm). (D.G.) 
12 


But kensho achieved while siftting on a zazen cushion 
1s weak 1n action. Through contact with the outside 
world, you must also grasp the life that throbs there. 
The power that you've built up through sưmadhi 1n 
zazen 1s smashed to pleces by the sounds of the 
oufside world; 1t 1s shattered by the sights of the 
oufside world. At that point, suddenly our self-nature 
externalizes and throbs Into life. Is the sound me? Or 
am I the sound? The sound and I are one; the sound 
and I go "Gong!" When subJect and obJect are one, 
there the ox comes trotting along. Buddha-nature 1s 
nof a precious antique to be wrapped 1n brocade and 
packed away In a wooden box. Our buddha-nature 
reveals 1fself clearly In our dally work. That 1s 


because buddha-nature 1s acf, actIVIty. 
Like salt in water, or ølue in paint. 


Ths phrase 1s from Zenne Daishis work, 
Shmnomei (The Heart King Inscripfion). Salt 1m 
running water 1s not visible to the eye. Similarly the 
ølue that 1s always mixed Info an artIsfs paInfs 1s not 
visible to the eye; the eye sees only the colors, blue 


Or øreen or red. 


Nhưng kiến tánh đạt được khi ngồi Thiền trên bồ- 
đoàn thì yếu ớt trong hành động. Qua tiếp chạm với 
cảnh giới bên ngoải, bạn phải hiểu thấu đời sống rộn 
ràng. Định lực tích lũy nhờ ngồi Thiền sẽ bùng vỡ 
khi nghe tiếng bên ngoài; sẽ tan nát khi thấy sắc bên 
ngoài. Đến đây, thình lình tự tánh hiển lộ và vang 
dội vào đời sống. Có phải âm thanh là tôi? Hoặc tôi 
là âm thanh? Âm thanh và tôi là một; âm thanh và tôi 
cùng đi "Boong!" Khi chủ thể và đối tượng hiệp 
nhất, nơi đó trâu cùng chung bước. Phật tánh không 
phải cô vật quý giá gói trong giấy hoa và đóng trong 
thùng gỗ. Phật tánh nơi chúng ta tự khơi dậy trong 
công việc đời thường. Bởi vì Phật tánh là làm, là 
động. 


Chất muối trong nước, chất keo trong sơn. 


Câu này trong bài Minh Tâm Vương của Thiện 
Huệ Đại Sư?. Chất muối trong nước chảy nhìn bằng 
mắt không thấy được. Cũng vậy chất keo pha trộn 
trong sơn của họa sĩ không thấy được bằng mắt; mắt 


chỉ thấy màu sắc, xanh hay lục hay đỏ. 





4 Phó Đại Sĩ, tên Hắp, tự là Huyền Phong, hiệu là Thiện Huệ, sanh 
năm 497 thọ 73 tuôi. 
14 


In exactly the same way, our buddha-nature has no 
shape or form. But 1n our every acfIvIfy, 1† 1s present. 
Seeing, hearing or speaking; laughing, crying or 
getting angry——aren't these all buddha-nature? If you 


take these away, where 1s there buddha-nature? 
Raise your eyebrows—if ïs nothing other. 


As soon as you move your eyebrows, already 
buddha-nature 1s at work. This 1s so because 1n order 
fo ralse your eyebrows, you have to open your eyes. 
When you open your eyes and look, then all seeing 
and all hearing are buddha-nature. All 1s the ox. If 
you are looking but cannot see the ox, that means 
your mind 1s full of unnecessary thinking, preJudice, 
false knowledge and mistaken opimions. But when 
you throw away that false knowledge and those 
mistaken opInions, when you throw away those 
prejudices, when you become no-mind and then look 
around, then the ringing of the bell 1s the call of the 
ox; the beat of the zmokugyo 1s the call of the ox; the 
screech of a car, the clatter of a train, all are the call 


of the ox. There you must find the Buddha. 


Y như thế, Phật tánh nơi chúng ta không tướng 
không hình. Nhưng trong từng động tác đều có mặt. 
Thấy, nghe hay nói; cười, khóc hay nỗi giận—chằng 
phải đều là Phật tánh sao? Nếu rời xa những động 
tác, thái độ này thì Phật tánh ở đâu? 

Vén lông mi lên, chẳng phải vật khác. 


Ngay lúc vén lông mi lên, Phật tánh đã hoạt 
dụng. Bởi vì muốn vén lông mi, phải mở mắt. Khi 
mở mắt và nhìn, tất cả thấy và nghe đều là Phật tánh. 
Tất cả đều là trâu. Nếu bạn đang tìm mà không thấy 
trâu, có nghĩa tâm bạn đang đầy ắp niệm tưởng dư 
thừa, thành kiến, tri kiến hư vọng và quan điểm sai 
lầm. Nhưng khi buông xả tri kiến hư vọng và quan 
điểm sai lầm, khi buông xả thành kiến, khi vô tâm và 
nhìn chung quanh, lúc đó chuông vang là tiếng trâu 
gọi; bảng (mộc ngư) đánh là tiếng trâu kêu; tiếng xe 
cộ thăng két, tiếng tàu hỏa chạy xình xịch, tất cả đều 


là tiếng trâu. Chính nơi đó bạn phải hội ngộ Phật. 


VERSE: 


In the trees nightingales sing, and sing agaim, 
Sun warrns the soƒff wind, green willows line 
the bank, 


Perched on the tp of a plum branch, a 
niphtingale sings with 1ts beautiful voice. Isnt this 
the ox? Isnt this buddha-nature? At last, the spring 
breezes have come. The sun has sfarted to warm up; 
the wind 1s soft; on the willows, buds are forming——a 
mild and peaceful spring scene. Everything which 
touches the eyes, which touches the ears, are they not 
the ox? Are they not buddha-nature? This 1s, "The 
splashing of the brook 1s the eloquence of the 
Buddha, Are not the mountains In color the pure 
Buddha body?" 


Here, there°s nowhere leƒft for tt to hide, 


Hs maJestic heqad and horns no artfist could draw. 


At this ponmt, 1t could not run away even I1 1t 
wanted to. All seeing, all hearing 1s the ox. One 
could not capture 1n a pIcture the beauty of 1ts horns, 


their fine shape. 


TỤNG: 


Hoàng anh cất tiếng hót trên cành 

Nắng ấm gió hòa bờ liễu xanh 

Đậu trên ngọn cành đào, hoàng anh cất giọng 
lánh lót. Không phải là tiếng trâu, là Phật tánh sao? 
Rồi thì, tiết xuân vừa đến. Nắng âm vừa lên; g1ó nhẹ; 
liễu xanh đâm chồi non—mùa xuân ấm áp thanh 
bình. Mọi vật xúc chạm mắt ta1, chăng phải là trâu 
sao? Chăng phải là Phật tánh sao? Có phải đây là 
"Tiếng khe là tướng lưỡi rộng dài. Màu non là Pháp 
thân thanh tịnh?" 

Chỉ thế, không nơi xoay trở lại [để che giấu] 

Đầu sừng rành rõ vẽ khôn thành. 

Đến đây, trâu dù muốn bỏ chạy cũng không 
được. Tất cả thấy nghe đều là trâu. Chúng ta không 


thể vẽ ra được nét đẹp của dáng dấp đầu sừng. 


To attempt to draw them would mean making two 
things where there was one. The "Plop!" of the frog 
jumping 1nfo the pond 1s an amazIng sound but 1Ý you 
were told to convey this sound to someone else, you 
would have to use some sound or word as a symbol. 
If you were told to sing like the nightingale siftting on 
the branch of the pÏum tree, your singing, no matfter 
how good, would not approach the real thing. The 
flowers are red, the willows are green. They are 
inexpressibly beautiful. But 1f you tried to paint 
them, you might be able to draw their shape but you 
would not be able to draw the living ox. This 1s what 
1S called kensho. 

Ippen Shònn, who had long practiced the 
nermmbufsu, once met Hattò Kokushi of the temple 
Kokokuji in Yura and showed him a verse that he 


had written." 


In chanting, there 1s neither self nor Buddha, 


Only the sound of Namu Amida Butsu. 





5 lppen Shonin (1239-89) was a practitioner and poet in the Pure 
Land Buddhist tradition. Nembuisu is chanting the name of the 
Buddha, Namu amida-bu, the central practice in Pure Land 
Buddhism. Hatto Kokushi, lierally "National Teacher Dharma 
Lamp," is the tile of Shinchi Kakushin (1207-98), the Japanese 
monk who went to China and on return to Japan, founded the Fuke 
Sect. At the end of his life, he retired to the temple of Kokokuii in 
Yura. 


19 


Có ý định vẽ ra tức chỉ có một vật mà làm thành hai. 
Con ếch nhảy vào ao nghe "Tủm!" thật hay nhưng 
nếu muốn trao âm thanh này cho người khác, bạn 
phải dùng một tiếng động, một lời hay một chữ 
tượng trưng. Nếu muốn hót như chim hoàng anh đậu 
trên ngọn cành đào, bạn cất tiếng ca, dù hay đến đâu 
cũng không giống thật. Hoa thắm, liễu xanh. Đẹp 
thật khôn tả. Nhưng nếu muốn vẽ ra, chỉ có thể vẽ 
được hình đáng nhưng không thê vẽ con trâu sống. 
Đây gọi là kiến tánh. 

Nhất Biến Thượng Nhân, từ lâu tu pháp môn 
niệm Phật, có lần gặp quốc sư Pháp Đăng ở Hưng 


Quốc tự, Do Lương và trình bài kệ. 


Khi niệm, không ngã cũng không Phật, 
Chỉ tiếng Nam-mô A-di-đà. 





8 Nhất Biến Thượng Nhân: (1239-89) hành giả và thi nhân tu niệm 
Phật theo Tịnh Độ tông. Quốc sư Pháp Đăng, là tước vị sắc phong 
cho Thiền sư Tâm Địa Giác Tâm (1207-98), từng sang Trung Hoa 
rồi trở về Nhật thành lập tông Phổ Hóa (?-860, đệ tử Bàn Sơn Bảo 
Tích, cháu Mã Tổ). Cuối đời, Pháp Đăng quy ẩn ở Hưng Quốc tự, 
Do Lương. 

20 


To this Hattò Kokushi replied, "That shows 
your practice 1s still shallow. Try sitting on 1t some 
more." At this Ippen Shònin reflected, "My verse 
indeed 1s still Immature. The sound of Namu Amida 
Butsu and the me who hears that sound are two. 
Since there are two things, the sound and that 
something which 1s not the sound, 1t then becomes 
necessary to say 'Only the sound of Namu Amida 
Butsu'.. Yes, of course, that 1s still immmature." So 
saying, he pondered this for another three years and 
then showed his verse to Hattò Kokushi when they 


met again. This time the verse was: 


In chanting, there 1s neither self nor Buddha 
Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu. 


Hattò Kokushi replied, "Well, I guess thafs all 
we can expect from you." 
Ippen Shònrn asked, "Kokushi, what would you 


have written?" 
The Kokushi replied, 


In chanting, there 1s neither self nor Buddha 


Over the back pond, the wind 1s sighing. 


21 


Quốc sư Pháp Đăng đáp: "Công phu của ông 
còn cạn. Cố tiếp tục hơn nữa." Nhất Biến Thượng 
Nhân thầm nhủ: "Quả thật bài kệ của ta còn non. 
Tiếng Nam-mô A-di-đà Phật và ta, người nghe tiếng, 
là hai. Vì có hai, âm thanh” và không phải âm thanhŠ, 
vậy cần phải nói 'Chỉ tiếng Nam-mô A-di-đà'. Đúng 
vậy, thật là còn non." Tự nghĩ như thế, ông tham 
thêm ba năm nữa và trình kệ cho quốc sư Pháp Đăng 
khi gặp lại: 

Khi niệm, không ngã cũng không Phật, 

Nam-mô A-di-đà, Nam-mô A-di-đà. 


Quốc sư Pháp Đăng đáp: "Tốt, ta chỉ mong ông 
như thế." 


Nhất Biến Thượng Nhân lại hỏi: "Quốc sư, ngài 


sẽ viết kệ như thế nào?" 
Quốc sư Pháp Đăng đáp: 


Khi niệm, không ngã cũng không Phật,? 


Mặt hồ sau, gió thôi vi vu.!? 





7 Đối tượng. 
8 Chủ thê. 
9 Chứng nghiệm tánh Không, đạt Định, rồi chứng ngộ. 
19 Dụng sau khi ngộ. 
22 


Chantng "Namu Amida Butsu, Namu Amida 
Butsu" 1s certainly a form of sưmadli. It 1s the state 
Of conscIousness of nembwuísu. But 1f 1S necessary at 
some time to destroy this consclousness so that you 
can see that the actuality ofthe wind sighing over the 
pond 1s 1tself nembufsu. You must see that the wInd 
in the pines 1s nrnbufsu, that the murmuring of the 
valley stream 1tself1s nerm„bufsu. 


Waka: 


In spring sun 1n the green willow strands 


See 1fs timeless form. 


In the gentle balmy warmth of the spring, there 
on the tIps of the willow strands swayrng In the softly 
blowing breeze, something green has appeared. The 
first buds have thrust forth. Is that not Buddha-nature 
there 1n the willow buds? Isn't that the ox? Donlt say 
you carft catch this ox. That ox which hasn't moved 
"from eternal kalpas In the past, from kalpas without 


beginning In the past"——suddenly 1ts right there! 


23 


Niệm "Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà 
Phật" chắc chắn là tướng của Tam-muội. Đó là thức 
biết niệm Phát. Nhưng đôi khi cần phải trừ bỏ thức 
này sao cho bạn có thể nhận ra cái hiện tiền gió đang 
thối trên mặt hồ tự là niệm Phật. Bạn phải thấy gió 
thôi trong cây tùng tự là ziệm Phi, tiếng suối reo 


trong thung lũng tự là niệm Phát. 
Hòa Ca: 


Mùa xuân mặt trời đọng cành liễu 

Kìa dáng màu 

Đâu nữa nếp thời gian. 

Trong tiết xuân ấm áp êm dịu, đầu cành liễu 
đong đưa ngọn gió mát lành xuất hiện những dấu 
chấm màu xanh. Chỗồi non đầu tiên nảy mầm. Chăng 
phải Phật tánh ở đó trong chổi liễu non sao? Chăng 
phải là trâu sao? Chớ bảo là không bắt được trâu. 
Trâu này không hề động chuyển "từ vô lượng kiếp 
quá khứ, từ quá khứ vô thủy"—hoát nhiên hiện ra 


ngay đây! 


24 


"The ox, whose lowing were my signs, [ searched 
and ohl—a fleeting glimpse." You heard the sounds 
of the ox, the sound of Its "Moo", the sound of 1ts 
“Thud!" the sound of 1s "Plunk†" You persevered 1n 
your practice until you clearly saw the ox there In 
those sounds. Still you have not yet really caught the 
ox. You have Just caupht a glimpse from behind. 
You still have seven more stages yet to go. To catch 
the ox and train If 1s no easy task but first you mustf 
catch sight of it. You have all come to the monastery 
and now walk around hoping to catch a gÌlimpse of 
the ox, but when you are out on begging, when you 
are sweeping up 1n the gardens, the ox 1s there 
wandering around. It would be a great shame 1f you 
địd not see that ox. Everywhere, that ox 1s Just lying 
there 1n the fallen leaves, in the sand flying off the tip 
of your broom. If you do not spot the ox, then you 
will have come to the monastery to walk around 1n 
your straw sandals and have nothing to show for 1. 
To catch sight of the ox as soon as you can should be 


your first desire. 


25 


"Trâu, mức độ thấp là dấu hiệu của tôi, tôi đã tìm 
kiếm và ồ!—thoáng thấy." Bạn đã nghe thấy tiếng 
động của trâu, tiếng "Moo", tiếng "Thud!" tiếng 
"Plunk!" Bạn kiên trì tu tập cho đến khi thấy rõ trâu 
ngay giữa những âm thanh. Nhưng vẫn chưa thực sự 
bắt được trâu. Chỉ mới thoáng thấy trâu từ phía sau. 
Bạn còn bảy giai đoạn phải tu tiếp. Bắt được trâu và 
chăn dắt không phải dễ làm nhưng trước hết phải 
thấy trâu. Tất cả các ông đến Thiền viện và giờ đây 
rảo quanh tìm kiếm hy vọng thấy trâu, nhưng khi các 
ông đi khất thực, đang quét sân vườn, trâu đang ở đó 
đi loanh quanh. Thật đáng xấu hỗ nếu không thấy 
trâu. Nơi nơi, trâu nằm đó trong đám lá rụng, trên bụi 
cát nơi đầu chối. Nếu không phát hiện được trâu, tất 
phải đến Thiền viện mang giày cỏ đi tìm chung 
quanh và chăng thấy gì. Muốn thấy trâu phải đặt khát 


vọng lên hàng đầu. 


26 


3. SHENG YEN 


In the third picture, after searching for a long 
time, the oxherder gefs a glimpse of the ox's tail 
stickimg out from behind a tree. He 1s overJoyed to 
spot the ox, but he still does not have the beast 1n hIs 
ørasp. In fact, he hasnt even clearly seen 1t face to 
face. 


Getting a glimpse of the ox 1s equivalent to 
seeing one's basic nature for the first time. It 1s like 
making a long and exhausting Journey to a famous 
mounftain and finally spotting 1t in the far distance. It 
close enough to see, but too far yet to climb. Just 
how hiph 1t 1s and what the actual terrain 1s like are 
still not clear. Proceeding onward, from time fo time 
one may loose sight of 1t in the trees and mnist, but at 
least one has seen the mountain and know that 1t 1s 
always there At this poimt, fath 1s firmly 
established. 


In the Chan tradition, we speak of ”"seeing Into 
one's true nature” (c. /an-xing; ]. kensho) as a form 
of "enlightenmenft” or "awakening” (c. kaiww; Ả. 
safori). This 1dea of Chan or Zen "enlightenment” 1s 
quite popular In the West these days. However, as 
simple as 1t may seem, a great deal of vagueness and 
confusion surrounds the term. 


27 


3. THÁNH NGHIÊM 


Trong tranh số 3, sau thời gian lâu đài tìm kiếm, 
người chăn thoáng thấy đuôi trâu lấp ló sau cội cây. 
Anh vui mừng phát hiện được trâu, nhưng tay chưa 


nắm giữ. Thực ra, anh vẫn chưa giáp mặt rõ rằng. 


Thoáng thấy trâu tương đương với thấy tánh lần 
đầu tiên. Giống như trong chuyến đi leo núi đã kiệt 
sức cuối cùng thấy điểm đến xa xa. Khá gần để có 
thê thấy được, nhưng còn xa mới đến. Thật là quá 
cao và đứng chỗ đất này vẫn không thấy rõ. Tiến lên 
phía trước, thỉnh thoảng mất dấu trong lùm cây giữa 
sương mù, nhưng ít ra đã thấy núi và biết núi luôn 


luôn còn đó. Đên đây, niêm tin kiên cô vững vàng. 


Truyền thống Thiền thường nói đến “kiến tánh” 
như một dạng thức “giác ngộ” hay “chứng ngộ.” 
Quan điểm "giác ngộ" của nhà Thiền khá phố biến ở 
phương Tây ngày nay. Tuy có vẻ đơn sơ, rất nhiều 


mơ hồ và nhằm lẫn xung quanh thuật ngữ này. 


28 


Few people have a clear Idea of what they are 
referring to when they use 1t, not to mention what If 
takes to achieve 1t. Some books g1ve the Impression 
that 1t 1s a simple thing to accomplish, or that 1f 1s an 
easy and Instant solution to all ones problems. 
Actually, a lot of harm can come from are foo much 
emphasis on this word, especially when differing 
Interpretatlons are so abundant. One must be aware 
that 1s usages are far from uniform and that they 
cannot necessarily be equated. Within the Buddhist 
tradition alone, the neo term has a wide range of 
meanings, depending on which Buddhist school, 
doctrinal system, or text one happens to be studying. 
Some Mahayana scriptures speak of sixteen different 
levels of Insipht Into emptiness (S. S⁄øyaía), or 
schemes of the Bodhisatva path that Involve 
anywhere from ten, to thirteen, to even fiffty-two 
stages of development. Any one of these stages may 
be characterized as a kind of enliphtenment, or 
enliphtenment may be reserved for one two stagøes 
that are regarded as key watersheds 1n the 
bodhisattva”s spIritual development. The Hinayana, 
likewise, distinguishes four stages of sainthood, 
culminating 1n the condiflon of arhat, or complete 


liberation from samsaric rebrrth. 


29 


Ít người có ý tưởng rõ ràng về việc đang đề cập khi 
sử dụng, chưa nói đến thành tựu. Một số sách tạo ấn 
tượng kiến tánh là một việc đơn giản khi thành tựu, 
hoặc đó là một giải pháp dễ dàng và tức thời cho tất 
cả bài toán của một người tu. Thực tế, rất nhiều tác 
hại có thê đến từ việc nhân mạnh quá nhiều vào danh 
từ này, đặc biệt khi có nhiều cách hiểu khác nhau. 
Phải tỉnh giác rằng cách sử dụng không đồng đều và 
không nhất thiết phải ngang nhau. Chỉ riêng trong 
truyền thống Phật giáo, thuật ngữ mới có một loạt ý 
nghĩa, tùy thuộc vào tông phái, hệ thống giáo lý hoặc 
văn bản học tập. Một số kinh điển Đại thừa nói về 
mười sáu cấp độ hiểu biết khác nhau về tánh không 
(Sunyata), hay hệ thống Bồ-tát đạo bao gồm từ mười, 
đến mười ba, thậm chí đến năm mươi hai quả VỊ. 
Trong mỗi giai đoạn nào đều có mức độ giác ngộ tiêu 
biểu hoặc cấp độ giác ngộ có thể dành riêng cho một 
hai giai đoạn xem như bước ngoặt chủ yếu trong tiễn 
trình tu Bồ-tát đạo. Phật giáo Nguyên Thủy, tương tự 
như vậy, phân biệt bốn giai đoạn thánh quả, đỉnh cao 
là A-la-hán, hoặc giải thoát hoàn toàn khỏi tái sanh 
luân hồi. 


30 


In both Hinayana and Mahayana, the criteria for 
distinguishing different levels of spiritual progress 
are quife complex and closely bound up with therr 
respective doctrinal systems. There are experlences 
that may be called enliphtenment which are all— 
equivalent or far superlor to seeing Info one's true 
nature. There are experlences that may be called 
enlightenment which do not Involve seeing 1nto one's 
nature at all. Thus, while one may be able to draw 
certan rouph correspondences between these 
diferent systems, for the most part cach 
understanding of the term "enlightenment” 1s unique 
to 1s particular scheme of practice and must be 


understood wIthin this context. 


The meaning of enliphtenment also varles 
widely among different religlous traditlons. Many 
Instances of enliphtenment may be little more than 
SomatIc responses to a particular regimen of practice. 
Ascetic exercises, breath control, so and concentrated 
prayer may Iinduce visions, Intense experlences of 
Joy, or the sensation that the body 1s light and free. 
Are such things to be considered bona fide 


enlightenment experiences? 


31 


Đối với cả Nguyên Thủy và Đại Thừa, tiêu chuẩn 
phân biệt cấp độ tu tiến khác nhau khá phức tạp và 
liên kết chặt chẽ với hệ thống giáo lý tương ứng. Có 
những chứng nghiệm có thê gọi là giác ngộ, tất cả 
đều tương đương hoặc sâu hơn kiến tánh. Có những 
kinh nghiệm có thể gọi là giác ngộ mà không liên 
quan đến kiến tánh. Do đó, mặc dù có thể rút ra một 
số tương ứng sơ bộ nhất định giữa các hệ thống khác 
nhau này, nhưng phần lớn mỗi cách hiểu về thuật 
ngữ "giác ngộ" thì độc nhất tùy theo tiến trình tu tập 


đặc biệt và nên hiểu trong nội dung như thế. 


Ý nghĩa về giác ngộ cũng rất khác nhau giữa 
các truyền thống tôn giáo. Nhiều trường hợp giác 
ngộ có thê nhẹ hơn nhiều so với phản ứng vật lý theo 
một chế độ tu tập đặc biệt. Tu khổ hạnh, điều phục 
hơi thở, và chú tâm cầu nguyện có thể gây tạo thấu 
thị, kinh nghiệm hỷ lạc mãnh liệt hoặc cảm giác cơ 
thể nhẹ tênh và tự do. Những việc như vậy có phải 


kinh nghiệm giác ngộ trung thực hay không? 


32 


They may, Indeed, represent positive signs of 
progress 1n the practice: the Individuals mínd 1s 
briphter and more open than usual, and, for a while, 
this person may feel free of the usual vexations and 
weaknesses of character. Generally, after a few days, 
hours, even minutes, the situaion will change. 
Greed, hatred, and the usual afflictions w1ll reappear. 
Even so, such experiences are valuable. At the very 
least, they may deepen the practitloner's commitment 
to the spiritual path. But according to Chan (and the 
Buddhist tradtion at large), they are not 
enlipghtenment. They are Just feelings, offen little 
more than conditional reactions to meditative 


postures and techniques. 


Be that as 1t may, 1n certainn respects Chan 
practice 1s especlally prone to this sort of 
overinflation or misinterpretaion of meditative 
experlences. Given the traditlonal retlcence of the 
Chan school to provide any formal discussion of 
enliphtenment, when a beginner hears that Chan 
espouses a sudden path to enlightenment, 1t 1s easy tO 
make mistake an unusual meditative experlence for 


enlightenmert. 


33 


Có thể tiêu biểu cho dấu hiệu tiến bộ tích cực trong 
tu tập: tâm cá nhân sáng vả rộng mở hơn thường 
ngày, và, trong chốc lát, người này có thể cảm thấy 
không còn bó buộc vì phiền não và tính tình yếu 
kém. Nói chung, sau vải ngày, vài giờ, thậm chí vài 
phút, tình cảnh sẽ đổi khác. Tham, sân và những 
phiền não thông thường sẽ xuất hiện trở lại. Dù vậy, 
những kinh nghiệm kê trên vẫn có giá trị. Ít nhất, có 
thể đào sâu phát nguyện của hành giả trên đường tu 
tập. Nhưng theo Thiền (và truyền thống Phật giáo nói 
chung), những kinh nghiệm này không phải giác ngộ, 
chỉ là cảm xúc, thường kém hơn so với phản ứng tùy 


duyên trong tư thế và thủ thuật tọa Thiên. 


Có thê, trong vải khía cạnh nhất định, tu Thiền 
đặc biệt dễ bị lạm phát quá mức hoặc giải thích sai 
lạc về kinh nghiệm Thiền định. Truyền thống nhà 
Thiền dè dặt về việc đưa ra thảo luận chính thức về 
giác ngộ, vì khi một người sơ cơ nghe Thiền cổ xúy 
con đường đốn ngộ, rất dễ nhầm lẫn giác ngộ với 


một kinh nghiệm Thiền định lạ thường. 


34 


There are many people who, when they speak of 
Chan enlightenment, are actually referring to this sort 
of shallow, emotional response. Traditionally, such 
mistakes are forestalled by the presence of a Chan 
master. Indeed, this 1s why Chan practice has always 
taken the form of tramning directly under an 
experlenced master. Ilf people were to seek 
confirmation for these experiences from a truly 
capable Chan teacher, the teacher would more than 
likely scold them for theIr presumptuousness. Even 1f 
these experlences do represent progress of a sort, fO 
acknowledge false enliphtenment does more harm to 
students than good. 


What, then, does the Chan tradition mean by the 
©XPr©€SSIONS, ”seeing Into ones true nature” or 
"enliphtenmenf"? Seeing Into one's frue nature 1s fO 
achieve a mind of perfect equanimity. In 1ts being 
perfectly equal, this mind 1s also empty. Emptiness 
does not mean blank extinction. lí means that the 
ordinary narrow mind of selfish attachment has been 
seen through and, as a consequence, has momentarÌy 
opened forth and vanished. The Chinese word for 
"enliphtenment” (kaiwwu) 1S a compound containing 


the two words to "open up,” and "awaken”" (ww). 


35 


Có nhiều người, khi nói về sự giác ngộ trong nhà 
Thiền, thực sự họ đang đề cập đến loại phản ứng 
nông cạn, xúc động nảy. Theo truyền thống, những 
sai lầm như vậy sẽ được ngăn chận khi một vị Thiền 
sư có mặt. Thật vậy, đây là lý do tại sao tu Thiền 
luôn có hình thái đào luyện trực tiếp dưới một bậc 
thầy lão luyện. Nếu mọi người tìm kiếm ấn chứng 
kinh nghiệm ngộ từ vị Thiền sư thực sự có khả năng, 
thì vị thầy rất có thê sẽ la mắng họ vì tính tự phụ. 
Ngay cả những kinh nghiệm này tiêu biểu cho một 
kiểu tu tiến, nếu thừa nhận là giác ngộ hư dối sẽ càng 


gây hại không tốt cho Thiền sinh. 


Vậy thì, nhà Thiền hiểu thế nào về cụm từ "kiến 
tánh" hay "giác ngộ"? Kiến tánh là chứng đạt tâm xả 
viên mãn, hoản toàn bình đăng, tâm này cũng là 
không. Không không có nghĩa không ngơ (ngoan 
không), mà có nghĩa thấy thấu tâm hẹp hòi thường 
tình của dính mắc ích kỷ và, do đó, thoáng chốc tâm 
này mở ra và tan biến. Chữ Hán Việt là "khai ngộ" 


gôm hai chữ, "khai (mở)” và "ngộ". 


36 


The barrier between self and other dissolves, or 
"opens up” and one "awakens" to the all-pervading 
openness and equality of emptiness. Even the idea of 
enliphtenment 1tself vanishes. Thus, I1 a person 
thinks he or she has been enliphtened and 1s elated 
over the Idea, or feels that he or she has made a great 
personal accomplishment, the chances are he or she 


has not really seen 1nto his original nature. 


However, even when defined In this way, one 
should not think of "enlightenment,” or "seeing 1nfo 
one's nafture” as a single monolithic experlence that 
never changes thereafter, or that 1t 1s the same for all 
people  This 1s not really what "sudden" 
enliphtenment means. Indeed, even though one 
ølimpses one's true nature, generally one wIll still be 
partially blind. In Chan, we speak of this sfage as 
"having opened one eye.” One mipht also describe 1t 
as the eye opening for a moment and then closing 


again. 


Imagine walking at night. It 1s raining hard and 
pItch black. 


37 


Rào cản giữa ngã và nhân (người khác) tan biên, 


Art 


hoặc "mở ra” và "ngộ” ra cái Không mở rộng trùm 
khắp và bình đẳng. Ngay cả ý tưởng về giác ngộ 
cũng tan biến. Vì vậy, nếu một người nghĩ rằng anh 
hoặc cô ấy đã giác ngộ và phấn khởi về ý này, hoặc 
cảm thấy rằng mình đã đạt một thành tựu cá nhân 
tuyệt VỜI, rất có thể anh hoặc cô ây đã không thực sự 
kiến tánh. 

Tuy nhiên, ngay cả khi định nghĩa như thế, 
không nên nghĩ về "giác ngộ" hay "kiến tánh" như 
một trải nghiệm nguyên khối duy nhất không bao giờ 
thay đổi sau đó, hoặc phải giống nhau đối với tất cả 
mọi người. Đây không thực sự là nghĩa của "đốn" 
ngộ. Thật vậy, dù có kiến tánh, chung quy vẫn còn 
phần nào mê mờ. Thiền tông gọi giai đoạn này là 
"mở một con mắt." Cũng có thể mô tả như mở mắt 
giây lát rồi nhắm lại. 

Hãy tưởng tượng đi bộ vào ban đêm. Trời đang 


mưa to và tôi đen. 


38 


Suddenly, a bolt of lightning flashes across the sky, 
briefly 1llumining the terrain around you. Previously, 
you groped and stumbled your way along 1n the dark; 
but now, because of the lightning bolt, you are aware 
Of your Immedlate surroundings and direction. You 
can walk with more assurance, but only for a short 


distance. 


Is this experience a big event? Is such a person 
a sage, a saint? One could say that during the time 
that the eye 1s open, which may be no more than a 
split-second, this person has gained an inkling of 
what 1t means to be a completely enliphtened sage. 
But really, he or she 1s still Just a common person 
and continues to suffer the same vexatlons as other 
ordinary people. Of course, there are people who 
open their eyes completely and never close them 
agam. But this kind of1ndividual 1s very rare. For the 
most part, the Imtial glimpse Into one's true nature 
will not be very deep; nor will it mean the end of 
further searching and practice. Be that as 1t may, this 
experience does mark an Iimportant watershed 1n a 


person”s practice. 


39 


Bỗng nhiên, một ánh chớp lóe lên trên bầu trời, chiếu 
sáng chốc lát địa hình xung quanh bạn. Trước đây, 
bạn đã dò dẫm và vấp ngã trong bóng tối; nhưng bây 
giờ, nhờ ánh chớp, bạn tỉnh giác môi trường xung 
quanh và định hướng ngay tức thì. Bạn có thể đi bộ 


đảm bảo hơn, nhưng chỉ một khoảng ngắn. 


Có phải kinh nghiệm này là một sự kiện trọng 
đại? Người này là hiền nhân, là thánh nhân? Ta có 
thể nói rằng khoảng thời gian mở mắt, có thể không 
quá một giây, người này vừa chớm hiểu một bậc 
thánh hoàn toàn giác ngộ mang ý nghĩa thế nào. 
Nhưng thực sự, anh hoặc cô ấy vẫn chỉ là người 
phàm và tiếp tục khổ sở phiền não giống như những 
phàm nhân khác. Tất nhiên, có người mở mắt hoàn 
toàn và không bao giờ nhắm lại. Nhưng người như 
thế rất hiếm. Hầu hết kiến tánh đầu tiên sẽ không sâu 
lắm; cũng không có nghĩa xong việc tiếp tục tìm 
kiếm và tu tập. Có thê, trải nghiệm này đánh dấu một 


bước ngoặt quan trọng trong sự tu tập của một người. 


40 


One could even say that 1t 1s really the beginning of 
genuine Chan practice. Having had a taste of one”s 
true nature, one wIll never forgive 1s flavor. From 
this point on the practioner w1ll have a keen sense of 
what vexation 1s and the the direction in which true 
practice lies. In fact, this 1s precisely the idea that 
Chan masters have in mind when they equafte "seeing 
Into one's true nature” with "entering the door of 
Chan.” 


Such questions about the meaning and nature of 
enliphtenment are extremely Important, for they 
address misunderstandings that potentially can have 
đisastrous consequences. For Instance, 1Ý a person 
who has had an "enlightenment” experience believes 
that he or she no longer has any vexatlons or no 
longer needs to practice meditation, he or she may 
doubt that the experience was of any value when 
vexatons return. lí 1s cequally possible, after 
vexaflons reappear, that such persons may deceive 
themselves and others by putting on atrs of a Chan 
master, or by claiming that "vexaflons are themselves 
enlightenment"or that "there 1s no enlightenment to 


attain." 


41 


Thậm chí có thê nói rằng đó thực sự là khởi đầu của 
Thiền tập chân chính. Có hương vị của chân tự tánh, 
ta sẽ không bao giờ quên mất. Từ đây, hành giả sẽ có 
cảm thức sâu sắc về phiền não là gì và định hướng 
được tu tập chân thực ở đâu. Thực tẾ, đây chính xác 
là ý nghĩ trong tâm chư vị Thiền sư khi sánh "kiến 


tánh ” ngang với "vào cửa Thiên." 


Những thắc mắc như trên về ý nghĩa và bản chất 
của giác ngộ vô cùng quan trọng, vì sẽ giải quyết 
những hiểu lầm có thê gây ra hậu quả tai hại. Ví dụ, 


& H Art 


nếu một người đã "giác ngộ" tin rằng mình không 
còn phiền não nữa hoặc không cần phải công phu 
nữa, người ấy có thể nghi ngờ sự chứng nghiệm này 
có giá trị gì không khi gặp phiền não trở lại. Cũng có 
thể như vậy, sau khi phiền não xuất hiện trở lại, 
những người kể trên có thể lừa dối chính họ và 
những người khác bằng điệu bộ ra vẻ Thiền sư, hoặc 
bằng cách tuyên bỗ rằng "phiền não tức Bồ-đề" hoặc 


"không có giác ngộ phải đạt." 


42 


There are a number of ways a genuine Chan 
master may help students avoid such pitfalls. One 
such way 1s to let them know that, although these 
Imtial glimpses Into one's true nature are good, they 
are stIll very shallow. Practitioners at this staøge are 
like newly hatched chicks. They know enough to 
open their mouths to eat, but have yet fo ørow a 
single feather on their bodies. How can they think of 
flying at this point? If the fledgling tried to leave the 
nest, 1t would tumble to 1ts death or become the meal 
Of a larger animal. If Its siblings followed 1ts 
example, the situation would be even worse. People 
who have shallow enliphtenment experiences and 
then think they are qualified to practice as they wish 
or tell others what to do endanger both themselves 
and others. It must be Impressed on these persons 
that one must continue to work hard at one's practice. 
This discipline of continued practice 1s the safe nest 


for practItioners. 


Another way to help such Individuals 1s tfo 
remind them of the five precepts: not to kiIII, not to 
steal, not to engage 1n sexual misconduct, not to 
deceive or speak falsehood, and not to indulge 1n 


1nfoxIcanfs. 


43 


Có một số phương cách một Thiền sư chân 
chánh có thể giúp Thiền sinh tránh những cạm bẫy 
như trên. Một phương cách là để cho họ biết rằng, 
mặc dù kiến tánh ban đầu là tốt, nhưng vẫn còn rất 
nông cạn. Hành giả trong giai đoạn này giống như gà 
con mới nở, chỉ mới biết há mỏ ăn, nhưng chưa mọc 
chiếc lông nào trên thân. Làm thế nào chúng có thể 
nghĩ đến bay nhảy thời điểm này? Nếu gà mới ra 
khỏi trứng đã vội rời ổ, nó sẽ té chết hoặc thành bữa 
ăn cho con vật lớn hơn. Nếu anh chị em gà theo 
gương nó, tình hình sẽ còn tôi tệ hơn. Người có kinh 
nghiệm giác ngộ nông cạn và nghĩ rằng họ có đủ 
trình độ khả năng công phu theo ý của họ hoặc dạy 
bảo người khác phải tu thế nào sẽ gây nguy hiểm cho 
mình và người. Đối với những người này cần nhấn 
mạnh răng họ phải tiếp tục công phu gian khổ. Kỷ 
luật công phu liên tục là tổ ấm an toàn cho hành giả. 

Một cách khác để giúp những người nảy là nhắc 
nhở họ về năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, 


không tà dâm, không nói dôi và không uông rượu. 


44 


Truly great masters who are deeply enlipghtened need 
not pay deliberate aftention to the precepts. Because 
of their highly developed powers of wisdom and 
samadhi, they will never be apart from the spirit of 
the precepts, even, 1ƒ on occasion, they may seem to 
contravene them. TheIr entire being 1s Iimbued with 
selfless loving-kindness and compassion. However, 
for persons who have just had thetr first glimpse of 
enlightenment, the precepts are like the nest that 
keeps the chick safe. It 1s dangerous for them to 


leave the precepts prematurely. 


To some people this may seem like a double 
standard. One hears, for example, of Buddhist øroups 
where monks drink alcohol and call it ”"wisdom 
soup.” Such activty 1s ofẨten Justifñed by the 
traditional Mahayana Buddhist claims that, for the 
enliphtened person, vexatlons are themselves 
enlightenment, or that vexation 1fself may be used by 
a teacher as an "expedient device”" (S. w„paya) to 
break down a students narrow conceptlons of 
spIritual discipline. lít 1s true that great masters are 
keen at targeting a studenfs attachments and devising 


methods on the spot to help them. 


45 


Những bậc đại sư thực sự giác ngộ uyên thâm không 
cần phải chú tâm cân nhắc đối với giới luật. Bởi vì có 
tuệ lực và định lực thành thục, các ngài sẽ không bao 
giờ xa rời tính thần giới luật, thậm chí, nếu đôi khi, 
dường như không tuân theo đúng mức. Toàn bộ sinh 
mạng các ngài đã thấm nhuần từ bi vô ngã. Tuy 
nhiên, đối với người mới chứng ngộ đầu tiên, giới 
luật giống như tổ ấm giữ cho gà con an toàn. Điều 
nguy hiểm cho họ là rời bỏ giới luật quá sớm. 

Đối với một số người, điều này có vẻ như một 
tiêu chuẩn nước đôi. Chắng hạn, nghe thấy trong vài 
nhóm Phật giáo có nhà sư uống rượu và gọi đó là 
"xúp trí tuệ." Lối sống như vậy thường viện lý do là 
Phật giáo Đại thừa bảo, với người giác ngộ phiền não 
tức Bồ-đề, hoặc bậc thầy có thể sử dụng phiền não 
như "phương tiện thiện xảo" để phá bỏ quan niệm 
giới luật hẹp hòi của người học. Đúng là các đại sư 
có nhắm vào sự chấp dính của người học và nghĩ ra 


phương tiện ngay lúc đó để giúp họ. 


46 


Some of yø¿ wIill already know the tale of how 
master Nanquan once cut a cat 1n half as a means to 
teach hs disciples. But, 1f a lesser master tries master 
trles to Imitate great Chan masters 1n this way, If 
leads to problems. I consider myself to be a lesser 
Chan master, so Í am not going to do such things. 
Indeed, when one really thinks about 1t, only one 
great master 1n a thousand years killed a cat; and 
even then 1t was a sinple occasion. He did not kil 
cafs as a rule. Generally speaking, masters and 
students alike should maintain the precepts, for the 
precepts safeguard one's own practice and provide 
the basis for harmony and trust In the spiritual 
commumty. Master Xuyun, who was probably the 
greatest Chan master 1n recent history strictly 


adhered to the precepts. 


A thrd way to avoid error after the Imitial 
glimpse Into one's nature 1s to adhere to the outer 
forms and rituals of Chan practice. Having definite 
forms of procedure, attire, and behavior helps to 


create a better environment in which to pracfice. 


47 


Một vài người đã biết câu chuyện Nam Tuyền chém 
mèo như phương tiện khai thị hàng môn đệ. Nhưng, 
nếu một bậc thầy không phải cao thủ cô thử bắt 
chước đại Thiền sư như trên, sẽ gặp rắc rối. Tôi tự 
xem mình không phải đại Thiền sư, vì vậy tôi sẽ 
không hành động như vậy. Quả thật, khi thực sự nghĩ 
đến việc này, chỉ có đại sư cả ngàn năm mới chém 
con mèo; và thậm chí đó là cơ hội độc nhất. Nam 
Tuyển không chém mèo theo giới luật. Nói chung, 
thầy và đệ tử đều nên giữ giới, vì giới luật bảo vệ sự 
tu tập của chính mình và tạo cơ sở hòa hợp và tín tâm 
trong tăng chúng. Thiền sư Hư Vân, đại sư lớn nhất 
trong lịch sử gần đây là bậc nghiêm trì giới luật. 
Cách thứ ba để tránh phạm lỗi sau giai đoạn 
kiến tánh là chấp hành oai nghi và nghi thức trong 
Thiền tập. Có oai nghi, trang phục và hành vi nghiêm 


túc sẽ giúp tạo lập một môi trường tu tập tốt đẹp. 


48 


Of course, Ï am mainly referring to monks and nuns, 
but this holds true for lay practitioners as well. By 
respecffully maintaining proper ceremonial form and 
demeanor, a Chan student will not stray from the 
practice. Nor wIll his or her actions encourage others 
to do so. Actually, 1ƒ a person who has never had a 
deep enlightenment experience confinues to pracfice 
hard and adheres to the precepts and all the outer 
forms, to a certain extent he or she 1s In a position to 
help other people. I am sorry to say that, in Taiwan, 
practfitioners do not keep up these outer forms. Today 
1í seems that most practfitioners are sloppy 1n thelr 


practice. 


Most of all, however, 1t 1s one's basic attitude 
toward practice and enlightenment that 1s Important. 
I always tell students that they should emphasize the 
process, not the result. The process of practice 1fself 
1s really the final result. Thus, one should never be 
attached to experlences, øood or bad. 


+ 


49 


Tất nhiên, chủ yếu tôi đề cập đến tăng ni, nhưng điều 
luật này cũng đúng đối với hàng cư sĩ. Tôn trọng và 
gìn giữ oai nghi và thái độ đúng đắn, thiền sinh sẽ 
không lạc ra ngoài pháp tu. Hành vi như vậy cũng 
khuyến khích người khác không lạc đường. Thực tế, 
nếu một người chưa bao giờ có kinh nghiệm ngộ 
thâm sâu tiếp tục công phu miên mật và nghiêm trì 
giới luật vả tất cả oai nghi, ở một mức độ nhất định, 
người đó có thể trợ duyên cho người khác. Tôi rất 
tiếc phải nói rằng ở Đài Loan, người học không theo 
kịp oai nghi. Ngày nay, dường như hầu hết hành giả 


đều cầu thả trong tu tập. 


Tuy nhiên, trên hết, đó là thái độ cơ bản rất 
quan trọng của một người đối với sự tu tập và giác 
ngộ. Tôi luôn nói với thiền sinh rằng họ nên đặt nặng 
tiễn trình tu chứ không phải kết quả. Tiến trình công 
phu thực sự tự là kết quả cuối cùng. Như vậy, không 
nên chấp dính vào kinh nghiệm, dù tốt hay xấu. 


+ 


50 


3. MYOKYO-NI 


The herdsman recoils startled at hearing the 
voIce and that Instant sees Into the origin. The six 
senses are quieted in peaceful harmony with the 
origin. Revealed, the bull in his entirety now 
pervades all activitles of the herdsman, present as 
Inseparably as 1s salt in sea water, or ølue In paint. 
When the herdsman opens his eyes wide and looks, 


he sees nothing but himself. 


How now to go on with the practice? 
Recognising the traces and followIing them 1n our 


search for that elusive heart-bull 1s the next step. 


In the actual situaton, my friend has ]ust 
handed me that cup of tea and something snorts up in 
mel If really careful In the training, at this moment 
there 1s Instant awareness of what 1s happening: the 
bull snorting! So far I had always denied him; now 
for the first time I actually 'see' him. Hence I can no 
longer blame my frilend but realise 1t 1s me, and 
finally after long training I have eventually come 1nto 
confact with the heart-bull. There 1s a hot moment 


when that awareness hits me. 


51 


3. NI DIỆU KÍNH 


Người chăn giật mình khi nghe tiếng và tức thì 
thấy tánh. Sáu căn lặng lẽ hài hòa với bản tánh. Lộ 
mặt, toản bộ trâu bây giờ trùm khắp mọi hoạt động 
của người chăn, có mặt không rời như muối trong 
nước biển, như keo trong sơn. Khi mở to mắt và 


nhìn, người chăn không thấy gì ngoài chính mình. 


Bây giờ phải tiếp tục công phu ra sao? Nhận ra 
dấu rồi đi theo tiến trình tìm kiếm trâu-tâm khó năm 


bắt là bước tiếp theo. 


Thực tế, người bạn vừa đưa tôi tách trà và có 
điều gì khịt mũi trong tôi! Nếu thực sự công phu 
miên mật, lúc này tỉnh giác tức thì việc đang xảy ra: 
trâu khịt mũi! Cho đến nay tôi đã luôn phủ nhận trâu; 
bây giờ lần đầu tiên tôi thực sự 'thấy' trâu. Do đó tôi 
không còn đồ lỗi cho bạn mà nhận ra chính là mình, 
và cuối cùng sau thời gian dài công phu, tôi đã tiếp 
chạm trâu-tâm. Một khoảnh khắc nóng bỏng lan tỏa 


khi sức tỉnh giác này đập vảo tôi. 


52 


Then I want to grasp, hold, to look and see what the 
bull 1s like; and what happens? All I see 1s that the 
bull has already gone. Only fleetingly I saw his hind 
quarter, and the whisk of hs ta1l! 


These pictures are remarkably accurate. The 
moment I want to hold, to look, to 1nspect — he 1s 
gone. This 1s rather frustrating. It also Indicates how 
split I am from myself. My usual way of looking at 
something 1s SO as to recogmise 1t or to learn 1t, not a 
coming together with 1t. [ can look at the lines on my 
hand, and I can give a lucid description of them only 
because there 1s a distance. We are split, my hand 
and II! If my hand hits my cheek, at the moment of 
Impact — af-one-ment — 1s there anything that I can 
say about the lines on my hand? But the Impact 1s 
there. That 1s the difference between knowing by 
observaton, 1'n the head, and knowing by 
familiarify, '1n the body', for which no observation 1s 
necessary; as with the Impact, 1t Just happens, or 
better, IS. Such awareness arises of Iftself, direct and 
Immediate; Zen Buddhism, all Buddhism, 1s referring 
to this type. 


The Immediacy of such Incoming Informaftion 1s 


easily demonstrable. 


53 


Sau đó, tôi muốn nắm, giữ, nhìn và xem trâu ra Sao; 
và điều gì xảy ra? Những gì tôi thấy là trâu đã biến 
mắt. Chỉ thoáng thấy chốc lát một phần tư thân trâu, 
và chiếc đuôi! 

Những hình ảnh này thật chính xác. Lúc tôi 
muốn nắm giữ, nhìn, quan sát—trâu đã biến mất. 
Thật nản lòng. Sự kiện này cũng chỉ ra cho biết tôi đã 
tự phân hai. Thường tôi nhìn một vật là để nhận biết 
hoặc học hiểu, không phải là đến với nhau. Tôi có 
thê nhìn vào đường chỉ tay của tôi và có thê mô tả rõ 
ràng chỉ vì có một khoảng cách. Chúng ta phân hai, 
bản tay tôi và tôi! Nếu tay tôi chạm vào má, tại lúc 
va chạm—ngay lập tức—có điều gì tôi có thể nói về 
đường chỉ trên tay mình không? Nhưng tác động thì 
có. Đó là sự khác biệt giữa việc biết bằng quan sát, 
trong đầu' và biết bằng quen thuộc, 'trong thân', mà 
không cần quan sát; như sự va chạm, chỉ xảy ra, hoặc 
hay hơn nữa, LÀ (NHƯ THỊ). Sức tỉnh giác này tự 
phát sinh, trực chỉ và tức thì; Thiền tông, toàn bộ 


Phật giáo, đều đề cập thê loại này. 


Tính chất tức thì của tin tức xảy đến như trên 


được chứng minh dễ dàng. 


54 


Just pinch yourself In the soff part of the arm; does 
the awareness of the pinch arise of 1tself, force 1tself 
InfO cOñSclousness, not needng an act of 
observation? As that 1t 1s the direct perception of the 
pinch, rather than a descriptive commenftary. As 
when drinking a glass of water, one '1nstantly' knows 
how cold 1t 1s. 


Having found the traces, we understand that 
things are all of the same dough, however differently 
they may be formed. All things are Buddha things. 
We are all sitting 1n the same boat. We all have the 
same reactions, although they are triggered off by 
different things connected with the preferences of the 
body and the Inner framework that we partly are born 
with, and which partly we have made since then. Yet 
the Buddha-Nature 1s 1n all of us; our reaction 
mechanIsm 1s the same; we all have our share of the 
heart-bull. 


At staøe ftwo we cannot distinguish between 
what 1s genuine and what 1s not, even less between 
true and false. There are only the traces as yet, 
accurate as that, but also deceptive because they are 
not the bull! To distinguish between the true and 
false without Judging 1s not yet possIble. 


55 


Chỉ cần tự ngắt véo chỗ cánh tay mềm; có phải biết 
là ngắt véo tự phát khởi, đây vào ý thức, không cần 
một hành động quan sát? Vì đó là nhận thức ngắt véo 
trực tiếp, không phải bình luận mô tả. Như khi uống 


một ly nước, 'lập tức' biệt lạnh đên mức nảo. 


Khi tìm thấy dấu, chúng ta hiểu rằng mọi vật 
như nhau giống như đều là bột, dù hình thành khác 
nhau. Tất cả pháp đều là pháp Phật. Tất cả chúng ta 
đều ngồi chung trên một chiếc thuyền. Tất cả chúng 
ta đều có phản ứng như nhau, dù bị kích hoạt khác 
nhau liên quan đến sở thích của thân và khuôn khổ 
nội tại mà một phần do bắm sinh, và một phần chúng 
ta tạo tác. Tuy nhiên, Phật tánh nơi tất cả chúng ta; 
cơ chế phản ứng của chúng ta đều như nhau; tất cả 


chúng ta đêu chung nhau chia sẻ con trâu-tâm. 


Ở tranh số hai chúng ta không thể biện biệt giữa 
cái gì là chân và cái gì là vọng, thậm chí ở mức nhẹ 
hơn là giữa thực và hư. Chỉ có dấu vết như vậy, 
chính xác như vậy, nhưng cũng là vọng dối vì không 
phải trâu. Chưa đủ khả năng biện biệt giữa đúng và 


sai mà không phê phán. 


56 


'Direct perception' has not yet taken place; only the 
traces have been found. 


But following those traces and coming cÏoser, at 
hearing the bellow, the herdsman suddenly 1s sfartled 
out of himself, and Jolted Into the origin — he 
catches sipht of the bull. That means that he did 
enouph training not to be deceived, has now enough 
Inner sfrength to stay at home, can endure and 
wlIfness the Impact — or an eruption of the fires 
flaring up — wIthout berng carried away on the wave 
Of that energy. 


Now we can come back yet again to the friend 
with the cụp of tea. Being convinced that 1t was all 
the friend's fault — thus evading the 1ssue — 1S now 
no longer possible. Factually, at being handed the 
cup of tea, there was a hot eruption coming up. Ït 1s 
this hot reaction In the actual situation that we have 
to work with, aware that 1t 1s my own heart rolling 
helter-skelter like that golden ball we talked about, 
and refraining from running affer 1t and going astray. 
In fact, the bull in his entirety has for a moment been 
glimpsed, the volce has been heard. Now truly 
known by that Impact-awareness, he cannot hide 
himself any longer. Hence the realisation that he, the 
bull, 1s nnherently present as salt In sea water. 


S7 


Chưa thể 'Trực nhận'; chỉ thấy dấu. 


Nhưng đi theo dấu và đến gần hơn, khi nghe 
thấy tiếng rống, người chăn đột nhiên giật mình và 
lao vào bản tánh—anh thấy trâu. Có nghĩa anh đã 
công phu vừa đủ để không bị lừa dối, giờ đã đủ sức 
mạnh nội tâm để ở nhà, có thể chịu đựng và chứng 
kiến tác động va chạm—hoặc một đám cháy bùng 


lên—mà không bị cuốn theo làn sóng nhiệt lượng. 


Bây giờ chúng ta có thể quay lại lần nữa với 
người bạn và tách trà. Tin chắc tất cả là lỗi của người 
bạn— để trốn tránh hậu quả—giờ đây không được 
nữa. Thực tế, khi được trao tách trà, đã có hơi nóng 
phun trào. Đó là phản ứng nóng bỏng trong tình cảnh 
thực tế mà chúng ta phải đối đầu, tỉnh giác đó là trái 
tim của mình, tác nhân lăng xăng như quả bóng vàng 
đã nói, và kiềm chế không chạy theo quả bóng và đi 
lạc. Thực tế, toàn thê trâu trong khoảnh khắc đã thấy 
thoáng qua, đã nghe tiếng rồng. Bây giờ thực sự biết 
do sức tỉnh giác tác động, trâu không thể giấu mình 
nữa. Do đó, nhận biết trâu, xưa nay đã có mặt như 


muôi trong nước biên. 


58 


Master Hakuin has a most helpful analogy about 
sea water. If a man really wants to know the taste of 
sea water, rather than speculating about 1t, all he 
need do (Japan 1s an 1sland) 1s Just go out of h1s front 
door and confinue going 1n a stralght line. Sooner or 
later he wIll arrive at the sea shore. There, stooping 
down, he puts his hand 1nfo the sea, and licks off a 
few drops; at that instant he knows the taste of all the 
seven oceans! 


The passions are the Buddha-Nature and the 
Buddha-Nature 1s the passlons. Care needs to be 
taken with such stark and startling statements. So 
before [ let rip In all directions at once, thus showing 
my Buddha-Nature, I had better restrain myself and 
ponder for a while. Could 1t be the same tremendous 
energy or power that, albeit blind, acts in the 
passions? And that this same energy, but transformed 
— humamsed, spiriualised — 1s the Buddha- 
Nature? In the presence of I with my picking and 
choosing, this energy flares up as the bull, but in the 
absence of [ — No-I as the Buddha put 1t — 1t 
reverts to what 1t always has been, the Buddha- 
Nature. Awareness of that energy, at the moment of 
eruption, 1s catching the bull. 


+ 


59 


Thiền sư Bạch Ấn so sánh thật hữu ích với nước 
biển. Nếu một người thực sự muốn biết mùi VỊ nước 
biên, thay vì suy đoán, tất cả việc cần làm (Nhật Bản 
là một hòn đảo) chỉ là ra cửa trước và tiếp tục đi 
thăng. Sớm muộn gì anh cũng sẽ đến bờ biển. Ở đó, 
cúi mình, đặt tay xuống biển và liếm vài giọt; ngay 


đó anh biêt mùi vị của cả bảy đại dương! 


Phiền não tức Phật tánh (Bồ-đề) và Phật tánh 
tức phiền não. Cần phải cần trọng với lời tuyên bố 
thắng thừng và sững sờ như vậy. Vì vậy, trước khi 
hiển lộ khắp nơi, cho thấy Phật tánh nơi tôi, tôi nên 
tự chế ngự và tư duy một lát. Phật tánh có thê là năng 
lượng hay sức mạnh siêu vĩ, mặc dù khó thấy, vẫn 
tác hành trong phiền não? Và chính năng lượng này, 
nhưng chuyên hóa—nhân tính hóa, tâm linh hóa—có 
đúng là Phật tánh? Nơi cái Tôi hiện diện với lựa 
chọn, năng lượng nảy bùng lên là trâu, nhưng khi 
không có cái Tôi—Vô ngã như Đức Phật đã nói—sẽ 
trở về điều luôn luôn vốn hiện hữu, Phật tánh. Tỉnh 
giác năng lượng này, ngay lúc phun trào, là thấy trâu. 


+ 


60 


4. CATCHING the OX TRANH THIÊN TÔNG SỐ 4: ĐƯỢC TRÂU 


Vamada Mumon HT Thích Thanh Từ dịch 


DAN: 
PREFACE: .. Ẻ . 
Vùi lâp ngoài 
Today you've chanced upon it, so long đông hoang đã lâu, 
ngày nay gặp được y. 
hidden ïn the wilds. 
T06 NET Do cảnh đẹp nên khó 
But you can't keep up with its hiph spirit, đuôi, mên cỏ non 
chăng chịu thôi. Tâm 


: " : 
and it won't give up i(s love of sweef ørass. Even ngang ngạnh khá 





more willful, as wild as ever, if you wantf to tame mạnh, tánh hoang dã 


vẫn còn. Muôn được 


i{, you must lay on the whip.  ẻ ẻ 
uân hòa cần phải roi vọt. 


TỤNG: 


VERSE: Kiệt tận thân thông hoạch đắc cừ 
Tâm cường lực tráng tốt nan trừ 
With your last ounce oƒ strength, you take tí, Hữu thời tài đáo cao nguyên thượng 


Hựu nhập yên vân thâm xứ cư. 
But stubborn and strong, tt won 'f be broken. : vai 


(Dùng hết thần thông bắt được y 
Now tt suddenly clmbs to high ground, Tâm hùng sức mạnh khó khăn ghì 
Có khi vừa hướng cao nguyên tiễn 


Then it descends to vanish deep tnfo múst. sa Am. mg 
Lại xuông khói máy mãi năm }.) 


61 62 


4.YAMADA MUMON 


Just catching sipht of the ox 1s not enouph. You 
must get a tight rope on 1t, tame 1t and make 1t your 
own. The Zen priest Ikkyu wrote: 


With jusf one glance at the Jigure oƒ Miss 
Original Face 
Sfanding there, you wIll ƒall in love with her. 


You cant say that you dont know this lady, 
Miss Original Face. Miss Original Face 1s a pretty 
woman and you must get at look at her. If you catch 
Just a ølimpse of your own true heart-mind, that 1s, 
your eternal self or buddha-nature, you will become 
so absorbed 1n your zazen you wornft be able to stop. 
Thatf's the frame of mind you must get 1nto. 


PREFACE: 


Today you've chanced upon it, so long 
hidden ïn the wilds, 


"Sentlent beings are from the beginning 
buddhas!!." From the very day of our birth right up 
to this very moment, each of us has been endowed 
with buddha-nature but none of us has been aware of 
where that ox has been. 





11 The first line from Hakuin's Zazen Wasan, chanted regularly in 
Rinzai Zen monasteries. 
63 


4. SƠN ĐIÊN VÔ VĂN 


Chỉ thấy dấu chưa đủ. Cần phải buộc dây, chăn 
dắt và chế phục. Thiền sư Nhất Hưu viết: 
Thoáng nhìn Hoa Hậu Bản Lai 
Ô hay đứng đó thấy thương tức thì. 
Không thể nói là bạn không biết Hoa Hậu Bản 
Lai. Hoa Hậu Bản Lai là người đẹp bạn phải nhìn. 
Khi thấy chân tâm chính mình, là thường ngã hay 
Phật tánh, bạn sẽ tan hòa vào Thiền định đến nỗi 
không dừng được. Đó là trạng thái tâm phải tiễn vào. 
DẪN: 
Vùi lắp ngoài đồng hoang đã lâu, 
"Mọi chúng sanh xưa nay là Phật!”." Từ xưa nay 
lúc sinh ra chí đến lúc này, mỗi người chúng ta đều 
hàm sẵn tánh Phật nhưng không ai nhận biết trâu-tâm 


này ở đâu. 





12 Dòng đầu tiên trong Tọa Thiền Hòa Tán của Bạch Ấn, thường 
tụng trong Thiên viện tông Lâm Tê. 
64 


Not merely from the day we were born, but from 
before the very beginning of the universe right up to 
the end of the endless future, the ox of the heart- 
mind has been hidden somewhere 1n the bush. And 
now today we have finally found 1t. Until now, we 
have only heard stories about the ox called buddha- 
nature but today we have at last come face to face 
with 1t. 
But you can't keep up with i(s high spirit, 


Now that youve caupht 1t, you see that the 
spirit of this ox is exceedingly reñned. Far and 
away above our level, there 1s no way you can keep 
up with 1t. Yes, you certfainly dịd catch a glimpse of 
I, but now 1t has gone off somewhere and 
disappeared. 


This thíng called spirit 1s an Individual thĩng. 
Only a sparrow can understand the spirt of a 
sparrow. Only a hen can understand the spirit of a 
hen and only another fish can understand the spirit of 
a fish. In this cold weather, perhaps you are feeling 
sorry for the fish, poor thing, for 1t has to live 1n the 
freezinng water. But dont make the mistake of 
thinking 1t would be better off 1Ÿ you put 1t in warm 
water. That would kII 1t. 





13 Here "spirit" translates kyogai. This difficult term could also be 
translated "world," "consciousness"” 


65 


Không phải chỉ từ ngày sinh ra mà xưa nay trước khi 
vũ trụ xuất hiện đến lúc tận cùng trong tương lai vô 
tận, trâu-tâm đã trốn đâu đó trong lùm bụi. Và bây 
giờ cuối cùng chúng ta bắt gặp. Chí đến bây giờ, 
chúng ta chỉ nghe kế chuyện có trâu gọi là Phật tánh 


nhưng hiện nay rôt cuộc mặt đôi mặt. 
Do cảnh đẹp nên khó đuôi, 


Bây giờ bắt được trâu, cảnh giới!? của trâu quá 
sức tỉnh tế. Cao xa quá tầm mức chúng ta, không 
cách nào có thê theo nắm giữ. Vâng, có thoáng thấy, 
nhưng giờ đây trâu chạy đâu mắt. 

Cảnh giới là việc riêng tư. Chỉ có chim sẻ mới 
biết cảnh giới của chim sẻ. Chỉ có gà mới biết cảnh 
giới của gà và chỉ có cá mới biết cảnh giới của cá. 
Trời lạnh có lẽ bạn tội nghiệp cho cá, vì sống trong 
nước lạnh. Chớ lầm cho cá vào nước ấm là tốt, vì cá 


sẽ chết. 





14 Dịch là “cảnh giới”, cũng có nghĩa ngoại cảnh ứng hợp với 
nghiệp thức. 
66 


You are a human and there 1s no way you can 
understand the spirit of a fish. There was once a 
priest called Tòsui Osho who acquired the nickname 
Tòsui the Beggar. He had given up his temple and 
had taken to living as a beggar on the banks of the 
Kamo River in Kyoto. One of his disciples heard 
rumors of what had happened to him and came all 
the way up from Kyushu to look for his master. He 
finally located him under the SanJo Bridge and 
addressed him: "You gave up your temple, so there's 
nothing we can do about that. But you haven't yet gotf 
rid of your disciples. You are the only person I can 
ask to be my master. I have left my temple too, so 
please let me come with you." Thus pleading, he 
bowed low touching his head to the ground 1n front 
of the master for whom he had come searching. 


"Your spirit and mine are different. There 1s no 
way we can live together." 


"No, please don't say that. FlI learn your spirit. 
Please take me with you." 


"You cant come with me. Go away! Leave!" 


But even after beirng told this, he stayed on and 
followed. Once as they were crossing over the Osaka 
ridge and heading towards Otsu, they came across a 
beggar who had fallen by the wayside and died. 


G7 


Bạn là loài người, không thê biết cảnh giới của cá. 
Hòa Thượng Đích Thủy có biệt danh là Đích Thủy 
Ăn Xin. Sư bỏ chùa sống ăn xin dọc bờ sông Kamo ở 
Kyoto. Một đệ tử nghe tin đồn lên đường từ Cửu 
Châu đi thăm thầy. Vị đệ tử gặp Sư dưới gầm cầu 
Sanjo và thưa: "Thầy đã bỏ chùa, không thể nảo nói 
năng chuyện nảy nữa. Nhưng thầy không thể bỏ đệ 
tử được. Thầy là người duy nhất con kính là sư phụ. 
Con cũng đã rời chùa, xin cho con đến ở với thầy." 
Vị đệ tử khân cầu quỳ lạy thầy đầu chạm đất, vì thầy 
mà cất công đi tìm. 

- Cảnh giới của con và ta khác nhau. Không thể 
nào sống chung được. 

- Xin thầy đừng nói thế! Con sẽ học theo cảnh 
giới của thầy. Cho con đi theo với. 

- Không thể được. Đi! ĐiI 

Tuy nghe thầy nói thế, đệ tử vẫn tiếp tục đi 
theo. Khi băng qua khỏi cầu Osaka hướng về Otsu, 
họ qua mặt một người ăn xin vừa té xuống chết bên 


đường. 


68 


"Well, well, one of our fellows has passed away, 
pIty. There doesnt seem to be anyone around who 
will bury him so you go over to that farmhouse and 
borrow a shovel." 


They dug a grave In the mountains, buried the 
beggar In 1t, and In compassion chanted some sutras. 
Then they noticed there was some food left In the 
beggar's bowl. 


"Well, well, this was a beggar upon whom the 
gods smiled. There are people these days dyIng of 
sfarvation but this beggar died leaving food behind. 
What a wastel Lets take this as today's offering. 
WerTe lucky!" Then, as 1f he were having a deliclous 
meal, Tòsui enthusiastically began eating the food 
which the dead beggar had left im his chipped and 
cracked bowI. 


”“This 1s today's offering in honor of the dead. 
PHI give half of 1t to you." The disciple tried to eat his 
half but couldn't get 1t down his throat. The masfter 
ate as If he was having a deliclous feast but the 
disciple Just couldnt swallow his food. He closed his 
eyes, set his mind firmly, even tried reciting the 
Buddhas name, but when he put the food In his 
mouth, he Just couldnt get It down. After a momernt, 
he would belch and then throw 1t back up. 


69 


"Ôi thôi, một người bạn của chúng ta vừa qua đời, tội 
nghiệp! Chăng thấy ai chung quanh chôn cất y, vậy 


con đi lại trang trại đăng kia mượn cái xuông." 


Họ đào một ngôi mộ trong núi, mai tắng người 
ăn xin, và từ bi tụng một thời kinh. Họ nhận thấy còn 
sót ít cơm trong chén ăn của người ăn xin. "Tốt thôi, 
ông ăn xin này được trời thương. Ngày nay nhiều 
người chết đói nhưng ông ăn xin này còn dư cơm để 
lại. Thật là phí phạm! Hãy nhận phần cơm nảy như 
của cúng dường. Chúng ta thật may mắn!" Rồi xem 
như được một bữa ăn ngon, Đích Thủy hồ hởi ăn 
ngay miếng cơm người ăn xin bỏ sót trong cái chén 
sứt mẻ. 

"Đây là bữa ăn cúng dường hôm nay hồi hướng 
cho người qua đời. Ta chia cho con một nửa." Đệ tử 
ráng ăn phần cơm này nhưng không thể nào nuốt trôi 
xuống cô họng. Thầy ăn như bữa tiệc thịnh soạn 
nhưng đệ tử không nuốt nỗi. Vị tăng nhắm mắt, củng 
cố tâm lực, chí đến cô gắng niệm Phật, nhưng khi để 
thức ăn vào miệng vẫn không thể nào nuốt xuống. 


Một lát sau vị tăng phun ra và mửa hết. 


70 


At that, Tòsu1 said, "You see, thafs Just what Ï mean 
when I say your spirt 1s different. You and [I live in 
two different worlds; we can't continue on together. 
Now go away." 


Thịs story 1s a good example of "But you can't 
keep up with i(s hiph spirif." A mind of thoughts 
and attachments cant possibly fathom the spirit of 
that ox called Original Face. With your head full of 
thoughts of good and bad, pretty and ugly, even 
should you seek out the spirit of the ox of buddha- 
nature, there 1s no way that you would be able to 
T€COBIIZ€ 1f 1Ý you sawW 1t. 


And ït won't give up ï(s love 0Ÿ sweef ørass. 


The grass which this ox eafs 1s not the common 
ørass which you can find Just anywhere. The ørass 
which the ox of Fundamental Wholeness eats 1s not 
found In [mountainous areas like| Rokko or Arima, 
much less 1n [urban areas like] Shin-Kaichi or 
MotomachI. Don't deceive yourself into thinking that 
you can feed 1t your desires and attachments, your 
passions and self delusions; the ox of Fundamental 
Wholeness wIll run away at the mere smell of them. 
If there 1s even the slightest whIff of impurity, the 0x 
wonIt touch that grass. "If won't øive up is love of 
SW€ef ØørASS.” 


71 


Thấy thế Đích Thủy bảo, "Con thấy không, chính là 
ta đã nói cảnh giới của con khác. Con với ta sống 
trong hai thế giới khác nhau; không thể đi chung 
đường. Thôi, đi, đi!" 


Chuyện này là thí dụ hay về "Do cảnh đẹp nên 
khó đuổi." Với niệm tưởng và dính mắc tâm không 
thể dò tìm cảnh giới của trâu tên là Bản Lai Diện 
Mục. Đầu chứa đầy niệm phải quấy, đẹp xấu, cho dù 
có tìm kiếm cảnh giới của trâu Phật tánh, cũng không 
thể nào nhận ra dù có thấy. 

mến cỏ non chẳng chịu thôi. 

Giống cỏ mà trâu này ăn không phải loại cỏ 
thường có thể tìm thấy bất cứ nơi nào. Trâu Bản 
Phận ăn thứ cỏ không phải tìm ở [núi đổi như] 
Rokko hay Arima, càng không phải ở [phố chợ như] 
Shin-Kaichi hay Motomachi. Đừng tự dối mình nghĩ 
rằng có thể cho trâu ăn tham dục và trói buộc, phiền 
não và si mê ngã chấp; trâu Bản Phận sẽ chạy mất 
khi vừa ngửi thấy mùi. Một chút mùi ô uế, trâu sẽ 


không động đên cỏ. "mên có non chăng chịu thôi." 


422 


Zen has to be Just this daily life of ours. Qur actual 
lfe Just as 1t 1s must be our Zen but the ox of 
Fundamental Wholeness detests even the smell of the 
actual; 1t 1s strictly pure. It hates the world of desires 
and attachments, passions and self delusions, and 
wIll trot right off to the mounfa1ns. 


Even more willful, as wild as ever, 


That ox 1s fouph! Solid musclel Although yoưve 
managcd to get a rope on 1t, 1t shakes 1tself free and 
runs away. At the first unguarded moment 1t will 
head back to the mountains. You may have caupht 1t, 
but 1t 1s no easy matfer to break 1t and finally make 1t 
VOUT OWn. 


H you want to tame ï(, you must lay on the 
whip. 


If you want to tame that ox so that 1t will be 
compliant, well-behaved and always right by your 
side, then you must hold 1t on tight ren and lay on 
the whip. There was once a prlest, named Shichiri 
Osho who used to say you must hold on to nembufsu 
In the same way that you would hold beans In your 
mouth. You arent allowed to spIt the beans out and 
you aren't allowed to swallow them; the beans must 
always be there In your mouth. 


73 


Thiền chỉ là đời sống thường ngày của chúng ta. Đời 
sống thực tế của chúng ta tự như như phải là Thiền 
nhưng trâu Bản Phận chán ghét kế cả mùi thực tế; 
phải thật là cực kỳ tỉnh khiết. Trâu ghét thế gian 
tham ái và hệ phược, phiền não và si mê ngã chấp, và 
sẽ bỏ chạy vào núi. 

Tâm ngang ngạnh khá mạnh, tánh hoang dã 


vần còn. 


Trâu cứng đâu, cứng cô! Cho dù đã chê ngự với 
dây vàm buộc cô, vân giãy giụa cô thoát đê chạy đi. 
Lúc mới đâu vì sơ ý nên trâu liên chạy vào núi. Bạn 


có thể bắt được, nhưng không phải dễ chế phục. 
Muốn được thuần hòa cần phải roi vọt. 


Nếu muốn chăn trâu này sao cho vâng phục, 
ngoan ngoãn và luôn luôn ở bên cạnh, bạn phải giữ 
kỹ nó, nắm chặt dây cương và nhịp roi vọt. Thất Lý 
Hòa Thượng thường bảo phải giữ chặt tiếng Niệm 
Phật, như thể ngậm hạt đậu trong miệng. Bạn không 
được phép nhả ra cũng không được phép nuốt vào; 


hạt đậu luôn ở trong miệng. 


74 


This story may sound a lifle messy but the poInt 1s 
that when you chant, "Namu Amida Bu, Namu 
Amida Bu... ," you must keep your aftention focused 
as you do when you have a mouth full of beans; 1f 
you do this, then you can live 1n nembutsu samadlhi. 
This 1s what 1t means to "lay on the whip." Unless 
you are continually mindful and on guard, never 
leting go of Buddha-nature, then the ox will run 
ripht back to the mountains. It 1s a ridiculous 
đistortion 1Ÿ you mouth sayings like "The passions 
themselves are enliphtenment” as IfÝ you were 
enliphtened, yet when you meet a woman, you 
embrace her, or when presented with aleohol you 
indulge in drink. There 1s no satori there. 


VERSE: 
With your last ounce 0ƒ strength, you take tt, 


Only when no wish to drink arises even when 
you are faced with alcohol, only when no desire to 
touch a pretty girÌ arises even when you meet her, 
only then will you finally take the ox. You have 
exhausted all your ¡intellectualizing and finally 
reached the point where there's nothing left to think 
about, nothing left to say. You become a great fool 
and all that thinking, thinking, thinking disappears. 
Only when you get to that place can you get hold of 
the ox. 


75 


Chuyện này cốt yếu ở chỗ khi niệm “Nam-mô A-di- 
đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật,..," phải giữ chú tâm 
như khi miệng ngậm đầy hạt đậu; nếu làm được, bạn 
sống được trong Niệm Phật Tam-muội. Đây là ý 
nghĩa "cần phải roi vọt." Chỉ có liên tục chú tâm và 
cảnh giác, đừng bao giờ buông rời Phật tánh, trâu sẽ 
chạy trở về núi. Thật là kỳ cục nếu miệng thì nói 
những câu như "Phiền não tức Bồ-đè" như thê bạn đã 
giác ngộ, rồi gặp người nữ thì ôm, gặp rượu chè thì 
uống. Không có giác ngộ ở đó. 

TỤNG: 

Dùng hết thần thông bắt được y 


Chỉ khi nào không còn muốn uống rượu khi 
chai rượu đề trước mặt, chỉ khi nào không còn muốn 
chạm vào người đẹp dù đang đứng trước mặt, chỉ lúc 
đó mới bắt được trâu. Bạn đã tận dụng hết tri thức 
hiểu biết và cuối cùng đạt đến chỗ không còn gì phải 
suy nghĩ, không còn gì phải nói năng. Bạn thành đại 
ngu và tất cả niệm tưởng, tư duy, nghĩ nghị, biến 


mật. Chỉ khi đạt tới chỗ này bạn mới năm được trâu. 


76 


Sometimes you hear 1t said, "In the old days, 
people died and lamented not being able to live; 
today people live and lament not being able to die." 
In the old days people did zazen and rid themselves 
of discrimmimative thinking; they would stand up 
without realizing 1t, go out without realizing 1t, and 
finally they got to become like complete fools. Then 
they agon1zed over how to manifest from that place 
the great living energy of Zen in Iimmediate acfion. 
These days however people agonize over not being 
able to Just die cleanly, once and for all. Always 
something remains; they do not really die. It 1s like 
kiling a snake——its still twitching. Your mouth 1s 
going, “Mu?” but your tall 1s still twitching; you are 
not completely dead vet. So long as you do not first 
attain the Great Death, the saưmadhi of Mu, then you 


can never catch that ox. 
But stubborn and strong, tt won 't be broken. 


However, that ox 1s wild and strong and will run 
away at the very first opportumty. lt 1s no easy task 
to tame 1s pOWer. If 1s no easy task to break 1ts wild 
power and subdue 1t. 


No w tt suddenly clừnbs to high ground, 
Then 1t descends to vanish deep tnfo mist. 


T7 


Đôi khi nghe nói, "Ngày xưa người ta chết và 
than rằng không sống nỗi; bây giờ người ta sống và 
than rằng không chết được." Ngày xưa người tu tọa 
Thiền và buông bỏ niệm tưởng phân biệt; họ đứng 
lên mà không biết, đi ra ngoài mà không biết, và cuối 
cùng thành ngu ngốc hoàn toàn. Rồi họ khoắc khoải 
lo âu làm sao từ thềm bậc này hiến lộ đại cơ đại dụng 
của Thiền. Thời nay tuy người ta quá lo âu sẽ không 
được chết trong sạch, chỉ cần một lần. Luôn luôn có 
một vật gì còn lại; họ không thực sự chết. Giống như 
giết con rắn—nó vẫn còn co giật. Miệng bạn vẫn nói, 
“Không?” nhưng chiếc đuôi còn co giật; bạn chưa 
chết hăn. Bao lâu chưa một phen Đại tử, là tam-muội 
của Không, thì không bao giờ bạn bắt được trâu. 

Tâm hùng sức mạnh khó khăn ghủ. 

Tuy thế, trâu còn ngang ngạnh khá mạnh, và sẽ 
chạy mất ngay khi gặp cơ hội đầu tiên. Chăn dắt điều 
phục sức mạnh của nó không phải việc dễ làm. Bẻ 
gãy sức mạnh hoang dã và chế ngự nó không phải 
việc dễ làm. 

Có khi vừa hướng cao nguyên tiễn 

Lại xuống khói mây mãi nằm }. 


78 


The "hiph ground"” here refers to that place 
wtthout self-delusions, where there 1s neither self nor 
world; 1t 1s compared to the clean, fresh highlands 
one finds around Mount Fuji or Shinshù 1m the 
Japanese Alps. Once In a long while, we can get a 
brief glimpse of this state. During zazen, you may 
have had the experience of thinking, "Ah ... this 1s 
really good, this must be the samadhi oŸ Mu. Thịs 15 
Just like I1fs supposed to be, no delusions, no 
enlightenment. This feels so good, this must be 1t." 
But as soon as you stand up 1t all disappears. The ox 
disappears agaIn deep Into the mists. While sitting 1n 
the zendò, you may be thinking, "This 1s really 1t," 
but once sessửin ends and you walk out the door to 
go back to work, then "It” completely vanishes. 


Once upon a time, there was a young man of 
deep filial piety who unfortunately suffered the loss 
of both his parents. He felt a deep gratitude toward 
his parents but they had already died; he wondered 1f 
there were not some other way for him to express the 
deep feelings which he felt Inside. Now at that time 
there was a wealthy couple who had many rice fields, 
much land, a great fortune, but sadly, no children. 
They circulated a notice on which they wrote: 


79 


"Cao nguyên" ở đây chỉ cho chỗ không có cái 
ngã mê vọng, chỗ không bản ngã cũng không cảnh 
giới; đây là so với vùng cao nguyên sạch mát trong 
lành chung quanh núi Phú Sĩ hay Shinshù trong dãy 
Alps ở Nhật. Có một lần thật lâu, chúng ta thoáng 
nhận thấy ngắn ngủi tâm thái này. Trong thời tọa 
Thiền, có thê bạn thể nghiệm niệm tưởng, "A... hay 
quá, chắc là Tam-muội Không. Chắc giống như vậy, 
không mê vọng, không chứng ngộ. Cảm thức thật là 
khoan khoái, chắc đúng như thế." Nhưng ngay khi 
bạn đứng lên thì mất hết. Trâu lại chìm mắt trong 
đám khói mây. Khi tọa Thiền trong Thiền đường, 
"Thực sự là nó," nhưng một khi khóa tu tiếp tâm 
chấm đứt và bạn bước ra khỏi cửa trở về làm VIỆC, 


rôi thì "nó" hoàn toàn biên mât. 


Có một chàng trẻ tuổi rất hiếu để chẳng may 
đau khổ vì mất hết cha mẹ. Anh rất nhớ ơn cha mẹ 
nhưng họ đã qua đời; anh thắc mắc không biết có 
cách nào bày tỏ lòng biết ơn sâu xa. Lúc đó có một 
cặp vợ chồng rất giàu, có nhiều ruộng vườn đất đai, 
một gia tài đồ sộ, nhưng buôn thay, không có con. 


Họ rao truyên răng: 


80 


"]{ is now necessary for us to think about how we are 
to maintain our family lineage. We are willing to 
bequeath all our property to any conscIenfious young 
person who 1s willing to care for us in our old age. 
We wish to adopt a person of deep filial piety who 
wIll ultmately be the beneficlary of our property. 
Please assemble If Interested"” Many people 
gathered. The wealthy man then proceeded to test the 
mental abilty of the people gathered; almost 
everyone failed his test and only ten remained. Next, 
he led the remaIning persons, each one to a different 
well, and Instructed them, "Draw water with this 
bottomless bucket and fill this barrel by tomorrow 
morning." NÑow, no matter how many tIimes you draw 
water with a bottomless bucket, you camnot fill a 
barrel. Most then and there threw up their hands and 
left. Only one person remained, the young man 
whose heart was so full of the unexpressed gratitude 
he felt towards his parents. He did not thnk of 
whether the barrel was or was not getting filled with 
water; he knew only what he had been told to do by 
the old gentleman. In complete Innocence, he drew 
water with the bottomless bucket, one drop, two 


drops, at a time. 


81 


"Bây giờ chúng tôi cần nghĩ đến duy trì giòng dõi. 
Chúng tôi muốn để lại tất cả tài sản cho người trẻ 
nào đồng ý trông nom chăm sóc chúng tôi tuổi già. 
Chúng tôi muốn nhận làm con nuôi một người hiếu 
thảo sẽ hưởng hết gia tài của chúng tôi. Xin đến đây 
nếu được" Nhiều người tụ tập đến. Người giàu có 
tiễn hành trắc nghiệm tâm ý của họ; hầu hết không 
đạt, chỉ có mười người được. Tiếp theo, người giàu 
dẫn từng người ra giếng nước, bảo, "Kéo nước với 
chiếc gàu thủng đáy và đồ vào cái lu sáng sớm mai." 
Bây giờ, không biết kéo nước bao nhiêu lần với chiếc 
gàu thủng đáy, bạn sẽ không thể đồ nước đây lu. Hầu 
hết đều giơ tay lên đầu hàng và bỏ đi. Chỉ một người 
ở lại, người trẻ tuổi lòng đầy thương cảm nhớ ơn cha 
mẹ mà không bày tỏ được. Không cần nghĩ cái lu sẽ 
đầy nước hay không; anh chỉ biết một việc là ông lão 
giàu có bảo phải làm. Hoàn toàn hồn nhiên, anh ta 
kéo nước với chiếc gàu thủng đáy, mỗi lần một giọt, 


hai giọt. 


82 


By morning, the barrel was full. Only one person had 
become a complete fool, and heedless of whether or 
not 1t was possIble, done exactly what he had been 
told to do. It goes without saying that the wealthy 
couple adopted him as their son. Without getting 
hung up on whether you can or cannot do 1t, øo 
straipht Into the samadhi oŸ Mu even 1 1t 1s only for 
one second or for one minute, even !f 1t 1s only for 
five minutes. You may say, "In order for me to get 
Into Just five minutes of sưmadhi, I have to really 
sweat for three hours to dear all these Interfering 
thoughts out of my mind." But suffering three hours 
for a mere five minutes, that too 1s alright. Those five 
minutes are five minutes of eternity. Those five 
minutes are five minutes of the eternal Buddha. This 
1s what 1s meant by "One 1nch of sitting 1s one 1nch 
of Buddha." It 1s not a matter of sitting with the 
physical body. If in your fñive minutes you cut 
everything off and die, then you are "ĩnch by Inch 


becomnng a sixteen foot Buddha." 
Waka: 
Thinking only "Ox! Ox† Dont let go!" 


Just this 1s the real fetter. 


83 


Đến gần sáng nước đây lu. Chỉ có người thiệt là ngu 
và không màng đến công việc thành tựu hay không, 
mới làm thật chính xác theo lời chỉ dạy. Dĩ nhiên cặp 
vợ chồng giàu có nhận chàng trẻ tuổi làm con nuôi. 
Không xao xuyến bối rối mình có làm được hay 
không, cứ thăng tiến vào Tam-muội Không cho dù 
chỉ được một giây một phút, ngay cả chỉ năm phút. 
Bạn có thê nói, "Để chứng đạt Tam-muội chỉ năm 
phút, tôi phải đồ mồ hôi ba tiếng đồng hồ buông sạch 
niệm tưởng xen vào tâm." Nhưng khổ cực trong ba 
giờ chỉ vì năm phút cũng tốt thôi. Năm phút này là 
năm phút vĩnh hằng. Năm phút này là năm phút Phật 
thường trụ. Đây là điều gọi là "Từng tác một tọa 
Thiền là một tác thành Phật." Không phải là việc 
ngồi với thân vật chất. Nếu trong năm phút cắt đứt 
hết và cho chết đi, rồi thì bạn "từng tắc một tiễn đến 
thân một trượng sáu của Như Lai." 

Hòa Ca: 

Chỉ nghĩ "Trâu! Trâu! Đừng bỏ đi!" 


Chính thật đó là gông cùm. 


84 


This 1s a very Interesting poem. lf you are 
holding the rope on the ox's snout, thinking you 
mustnt let øo, you are In for a great struggle. The 
bonds of desire and attachment, thinkíng and 
discrimination, are not easily cut; so too the rope 
attached to the ox of the heart-mind. The Idea that 
you must not let go of the rope, this thought 1tself 
turns info a binding fetter, a source of suffering. You 
should not be halfhearted about 1t, but once you've 
seen the ox of Fundamental Wholeness, youTre 
afflicted with torment; taming and training that ox 1S 
no simple matter. Waking and sleeping, 1t causes you 
anguish. Yes, you cerfainly dịd catch the ox but 
keeping a rein on your heart-mind, Just as 1f 1S, 1S notf 


an easy task. 


The other day a newspaper writer came and 
asked me, "Suppose you dịd zazen and never had 
sator1? Wouldn't that mean that all your efforts were 
useless?" [ answered him, "These days everyone 
wanfs to go to unIversity but Just because you øo to 
university does not mean that you are going to 
øraduate. Some people die partway through therr 
studies; others flunk out. 


85 


Đây là bài thơ hay. Nếu năm dây vàm buộc mũi 
trâu, nghĩ rằng chớ để nó đi mất, bạn đang lâm vào 
trận đại chiến. Trói buộc của tham ái và dính mắc, 
niệm tưởng và phân biệt đối đãi, không phải dễ cắt 
đứt; cũng vậy đối với dây vàm buộc trâu-tâm. Ý nghĩ 
phải đừng để tuột mất dây, chính ý nghĩ đó biến 
thành gông cùm trói buộc, nguồn gốc đau khổ. 
Không nên yếu ớt lừng khừng như thế, nhưng một 
khi thấy được trâu Bản Phận, bạn lại băn khoăn khổ 
sở; điều phục vả luyện tập trâu không phải chuyện 
đơn giản. Thức và ngủ khiến bạn lo âu. Vâng, bạn đã 
chắc chắn được trâu rồi nhưng giữ chặt roi vọt trong 
tâm, tự như như, không phải việc đễ làm. 

Hôm kia một ký giả đến hỏi tôi, "Ví như thầy tu 
Thiền và không bao giờ chứng ngộ? Có phải thầy nỗ 
lực vô ích?" Tôi trả lời, "Ngày nay mọi người đều 
muốn vào đại học nhưng không phải vào đại học 
đồng nghĩa với tốt nghiệp. Có người qua đời nửa 
chừng niên học; người khác thi rớt phải ra khỏi 


trường. 


86 


Not everyone gets to graduate. But you dont 
therefore say that going to universify 1s useless and 
decide not to send your children to universify, do 
you? Whether your children will or w1ll not graduate 
1S a later questlon. You should be pleased Just that 
they got accepted to universify 1n the first place. In 
the same way, whether you do or do not attain sator1 
1S secondary; rather you should be pleased that you 
had the good fortune to have come I1nfo contact with 
the teaching of Zen In the first place. Whether you do 
or do not attain satori will resolve 1tself naturally. I 
leave that up to you." This 1s the answer I gave him. 
It isnt a simple matter. There 1s no way to know 
when and where you are going to be blessed with 
great fortune. "Through sound, you gain entry”— 
when and where that will happen for you, we cannot 
know. That means you cannot relax even for a 
moment; you must apply yourself day and night 


without pause 1n continuous saadlhi. 


There 1s a story about a monk at the monastery 
of Tenryù-Ji at the time of Gasan Roshi (1853- 
1900)'°. 





15 Gasan Roshi is Hashimoto Shotei (1853-1900) who was master 
of the Tenryu-ji monastery from 1895 to 1900. 
87 


Không phải ai cũng tốt nghiệp. Nhưng không phải vì 
thế mà ông bảo rằng vào đại học là vô dụng và quyết 
định không gửi con em mình vào đại học, có phải 
vậy không? Các con có tốt nghiệp hay không, đó là 
vấn để sau này. Đầu tiên ông phải vui sướng khi 
chúng chịu vào đại học. Cũng vậy, có hay không 
chứng ngộ là vấn đề sau này; hơn hết và trước hết 
ông phải vui vì may mắn được tiếp cận với giáo lý 
Thiền. Có hay không đạt ngộ sẽ tự giải quyết một 
cách tự nhiên. Tùy ông vậy." Đó là câu trả lời của 
tôi. Không có cách nào biết được lúc nào và ở đâu 
bạn trúng lô độc đắc. "Nghe tiếng vào cửa"—xảy ra 
cho bạn chừng nào và ở đâu, chúng ta không biết 
được. Có nghĩa bạn không nên buông lơi thả lỏng dù 
trong chốc lát; phải hành trì ngày đêm không ngừng 


nghỉ trong trạng thái định liên tục. 


Một câu chuyện vê một vị tăng chùa Thiên 


Long vào thời Nga Sơn Lão Sư (1853-1900)19. 





18 Là Kiều Bổn Xương Trinh, giáo thọ Thiên Long tự từ 1895 đến 
1900. 
88 


lt was the coldest part of the winter and this monk 
went out on begging rounds with all the other monks. 
When they were 1n the area of NIshioJi near SanJo, 
an apprentice of a sake shop came riding by on a 
bicycle piled hiph with empty sake bottles. The street 
was frozen over; the bicycle skidded and turned over. 
The botfles all fell off and smashed "CRASHI 
CRASH!I" At the sound, the monk was suddenly 
awakencd. He left off begging and raced back to the 
monastery to see the Roshi. They say Gasan Roshi 
was extremely pleased and declared that there hadnt 
been a satori like that for a long time. As this story 
shows, you do not know where or when you wIll 
encounter that sound through which you will gam 
entry. That means that you must always be 1n a live 
and taut state of mind; 1t 1s most Important to 
maintain constant sœmadhi. IÝ a balloon 1s blown up 
beyond 1ts limit, 1t can't help but burst with a "Bang!" 
If “Mu!” totally fills your body, you can't help but 
explode. Keep that in mind and enJoy yourself while 


you Confinue your pracfice. 


89 


Lúc đó trời lạnh nhất vào mùa đông và vị tăng này 
đang đi khất thực với những vị tăng khác. Khi họ vào 
khu vực Nishioj đến gần SanJo, một nhân viên tập 
sự ở tiệm rượu sake đang lái chiếc xe đạp chất cao 
chai không. Đường sá đóng băng; chiếc xe trượt 
bánh ngã đùng. Đống chai rớt xuống bể nát lẻng 
xẻng. Tiếng động vang lên, vị tăng hoát nhiên đại 
ngộ. Vị tăng bỏ ngang khất thực và chạy về chùa gặp 
lão sư. Nga Sơn rất hoan hỷ và tuyên bố đây không 
phải sự chứng ngộ kéo dài lâu nay. Như câu chuyện 
trên, không thê nào biết ở đâu hay lúc nào sẽ hội ngộ 
và nghe tiếng vào cửa. Có nghĩa bạn phải luôn luôn 
duy trì tâm thái sinh động và miên mật; quan trọng 
hàng đầu là duy trì định tâm thường xuyên. Nếu quả 
bóng thổi quá mức, không có cách nào khác hơn là 
sẽ nỗ "Bùm!" Nếu "Không!" tràn đầy khắp thân tâm, 
không có cách nào khác hơn là bùng nỗ. Nhớ kỹ điều 
này và tự thưởng thức khi tiếp tục công phu. 


+ 


90 


4. SHENG YEN 


Applying the halter, the oxherder harnesses the 
ox. Now the beast 1s In his grip. But the ox 1s unruly. 
It bucks the halter and constantly tries to wander off 
to graze 1n the fields, so the oxherder must apply the 
whip and keep a firm hold on the reins In order to 


resftrain 1t. 


One can say that at this point the practitloner 
has met and come to know the ox 1n all 1ts fullness. 
Both eyes are open now. Although they will not 
close again, at times they may get heavy and not see 
things clearly. Even so, they are always ready to 
open up again. Persons at this stage will have had a 
full experience of their original nature. Nevertheless, 
the subtle predisposilons, or defilements (S. 
vàsana), that foster vexations still remain 1m theIr 
minds, even thouph ther activity 1s considerably 
suppressed. When practtloners at this sfage 
encountr condilons that stmulate these 
predispositions, vexaflons wIll arise and they may 
lapse. Fearing that they could fall back Into therr 
previous condition of moral and spiritual darkness, 
they redouble their efforts. 


91 


4. THÁNH NGHIÊM 

Nắm giữ dây vàm, người chăn điều khiến trâu. 
Bây giờ trâu trong tay người chăn. Nhưng trâu chưa 
chịu phép. Trâu nhảy dựng lên bứt dây vàm và luôn 
có chạy ra đồng, nên người chăn phải dùng roi vọt và 
nắm chặt dây vàm chế ngự. 

Có thể nói đến đây hành giả gặp và được trâu 
toàn diện. Bây giờ cả hai mắt mở to. Mặc dù mắt 
không nhắm trở lại, đôi khi cảm thấy nặng trĩu và 
không thấy rõ. Dù như thế, mắt sẵn sàng mở lớn trở 
lại. Người đến mức tu này chứng nghiệm trọn vẹn 
bản tánh. Tuy nhiên bẩm chất vi tế, hay tập khí, nuôi 
dưỡng phiền não vẫn còn trong tâm, mặc dù sức hoạt 
động giảm thiểu rất nhiều. Hành giả ở giai đoạn này 
khi đối đầu hoàn cảnh khích động tập khí, phiền não 
phát sinh và có thể vấp ngã. E ngại có thể sa vào trở 
lại hoàn cảnh tâm linh và đạo đức tối tăm trước đây, 


hành giả phải tăng cường gấp đôi nỗ lực công phu. 


92 


In heart as well as deed, they become true keepers of 


the precepts. 


Where does such a person stand on the Chan 
path? Is he or she qualified to teach others? One can 
say that practitioners at this stage have gained control 
over ther vexatlons and are able to maintaim 
conformtty with ther true nature. Thoughts of 
enmity may from time to time appear, but they wIll 
never allow themselves to be driven to harm 
someone as an ordinary person might do. Thoughts 
Of lust may arise, but such thoughts will not carry 
over 1nto word and deed. The oxherder has the ox In 
the harness, and, although 1t might pull mightily 
agaInst 1t, he wIll not be willing to let 1t go. Thĩs 1n 
1fself 1s a preat accomplishment, for 1t means that one 
has the determination and capability to manage 
practice on ones own. But one 1s by no means 
finished. If one knows of a master who 1s more 
advanced, one should continue to study with hìm or 
her so that one can make rapid progress. However, 1f 
there are no other teachers available and people who 
are not as advanced come to ask you for guidance, 
you can and should try to help them. 


+ 


93 


Trong tâm niệm cũng như hành động, họ phải 
nghiêm trì giới luật. 

Người như thế đứng ở mức độ nào trên con 
đường Thiền? Có thể chỉ dạy người khác chăng? Có 
thể nói hành giả đến chỗ này điều phục được phiền 
não và có khả năng duy trì sao cho phù hợp với chân 
tánh. Niệm tưởng sân hận thù nghịch thỉnh thoảng có 
thể trỗi dậy, nhưng sẽ không bao giờ đưa đến tổn 
thương hay ám hại người khác như phàm nhân có thể 
gây ra. Có thê khởi niệm ái dục, nhưng sẽ không đi 
tới lời nói hay hành động. Người chăn được trâu với 
dây vàm trong tay, và, dù trâu có hung hăng tháo bỏ 
chống cự, người chăn không muốn đề xông trâu. Đây 
là một thành tựu lớn, vì có nghĩa người tu có quyết 
tâm phấn chí và có năng lực xoay sở tự công phu. 
Nhưng không có nghĩa đã xong việc. Nếu người tu 
biết có bậc thầy lão luyện hơn mình, phải tiếp tục 
học với vị ấy sao cho tiến tu nhanh chóng. Tuy 
nhiên, nếu không gặp thầy đủ đạo lực và có người 
kém hơn đến xin chỉ dạy, bạn có thê và phải giúp đỡ 
họ. 


94 


4.MYOKYO-NI 


For the first time today he encountered the bull 
that for so long had been hiding im the wilderness. 
But his pleasantly familiar wilderness still attracts 
the bull strongly. He yearns for the sweet-smelling 
ørass and 1s difficult to hold. Stubborn self-will rages 
in him and wild animal-nature rules him. If the 
herdsman wants to make the bull really gentle, he 


must discipline him with the whIp. 


How 1s the bull caught2 So far he used to evade 
being caught — he reared and ran, and only the hind- 
quarters could be seen. Factually, his power 1s so 
great that he bowls me over — so I feel that he 1s too 
quick; by the time I remember to catch him, he 1s 
already gonel But this 1s because as yet I do not 
really know the heart-bull. I have really only seen hs 
himd-quarters and wagging tail! When we have truly 
become familiar with our acfions and reactions, as 
distinct from what we think them to be, we become 


capable of 'staying at home' when the bull snorts up. 


95 


4. NI DIỆU KÍNH 


Lần đầu tiên hôm nay người chăn được trâu từ 
lâu ân trốn trong rừng hoang. Nhưng tính hoang dã 
thân thiết đễ thương của người chăn vẫn thu hút trâu 
mạnh mẽ. Trâu khao khát cỏ thơm và rất khó kềm 
chế. Tính ương ngạnh muốn tự ý nỗi lên và tính nết 
thú hoang ngự trị trong trâu. Nếu muốn thuần phục 


trâu, người chăn phải rèn luyện băng roi vọt. 


Được trâu như thế nào? Cho đến nay, trâu 
thường trốn tránh đề không bị bắt—trâu chồm lên và 
chạy biến, và chỉ có thể nhìn thấy phần thân sau. 
Thực tế, sức của trâu mạnh đến đỗi đánh bại tôi—vì 
vậy tôi thấy trâu quá nhanh; đến lúc tôi nhớ bắt lại, 
trâu đã biến mất! Sở dĩ như thế là vì tôi chưa thực sự 
biết trâu-tâm. Tôi thực sự chỉ nhìn thấy thân sau và 
chiếc đuôi ve vây! Khi thực sự thân thiết với hành 
động và phản ứng của mình, khác với điều mình 


nghĩ, chúng ta có khả năng 'ở nhà' khi trâu khịt mũi. 


96 


We no longer try to grasp and look and deliberate, 
but rather as daily life practice has enabled us to do, 


we open up and say, "Yes'!. 


At that moment we have the bull. He, of course, 
wanfs to rush of as always. What usually happened 
was that the bull snorted up, and I either turned my 
back on him, somewhat shaklly pretending he was 
not there at all because, already gone, I could not see 
him!l Or, more likely, In his sudden and snorting 
emergence, he has taken me on his back and carried 
me away with him to wherever 1t 1s: the green lush 
valleys of sensual pleasure, or the high plains of 
Iintellectual øymnastics, even the peaks of high 
fanciesl If at the moment of the bull rising there 1s 
both recogmition and acceptance, then he cannot take 
me on his back, and 1s himself caught. The well- 
known danger of being carried away by an onslaught 
Of the passlons 1s echoed 1n a Chinese proverb, 'He 
who bestrides the tiger may not dismount.' Tiger or 
bull, once he has got me on his back, there 1s not 
much that I can do, bar holding on and hoping that 


neither ofus wIll come to much harm. 


97 


Chúng ta không còn cô gắng nắm giữ và trông chừng 
và cân nhắc, nhưng khi tu tập trong đời thường hằng 
ngày đã cho phép chúng ta công phu, chúng tôi nói 
thắng thắn là, "Đúng vậy." 


Ngay lúc đó chúng ta được trâu. Trâu, tất nhiên, 
vẫn vội vã như mọi khi. Thường thì trâu khịt mũi, và 
tôi quay lưng lại với trâu, giả vờ như trâu không hề ở 
đó, vì trâu đã biến mất mà tôi chắng thấy! Hoặc, 
nhiều khi, đột ngột trâu xuất hiện và khịt mũi, trâu 
cho tôi cưỡi trên lưng và chở tôi theo đến bắt cứ đâu: 
thung lũng xanh tươi của thú vui nhục dục, hoặc cao 
nguyên của thể dục tri kiến, thậm chí đến đỉnh cao 
huyền ảo! Nếu lúc trâu bốc đồng vừa nhận biết vừa 
kham nhẫn, trâu sẽ không cho tôi ngôi trên lưng, và 
trâu bị bắt. Mối nguy hiểm rõ môn một khi bị phiền 
não tấn công lôi kéo âm vang trong câu ngạn ngữ 
Trung Hoa, 'Lỡ lên lưng cọp thì không bước xuống 
được.' Cọp hay trâu, khi đã ngôi trên lưng sẽ không 
làm gì được, chỉ có nắm chặt và hy vọng cả hai 


chúng tôi sẽ không tồn hại nhiều. 


98 


A good example 1s riding. Once we let the horse 
break away, having panicked or whaftever, no matter 
how sofể Its mouth 1s, 1t Is not 1n a state to feel the 
reins any more and all one can do 1s hold on and 
hope for the best until 1t has tired 1tself out and 


comes to 1fself agaIn, alÏ passlons spent. 


It does sound familhiar? The cure for such 
dangerous bolting 1n horse or bull 1s to turn round 
and at the same speed go back to where we started 
froml Can we remember — wherever we have 
strayed to and 'fíind' ourselves, to go at once ripht 
back to what 1s being donel While being carried 
away, nothing much can be done. We are no longer 
capable of perceiving anything, our seeing and 
perception are wholly beclouded by the 'Fires; we 
see and perceive with the bull's eyes! So for that time 


and 1n that state, we are the bull! 


We have to be careful. Thus fired and carried 
away, a really creative act may happen, for the bull 1s 
both above and below the human realm. It 1s also 
true that the greatest and most fiendish atrocifles 


occur 1n the state of being carried away by the bull. 


99 


Một ví dụ điển hình là cưỡi ngựa. Một khi để 
ngựa bỏ chạy, hoảng loạn hoặc thế nào đó, cho dù 
miệng có mềm đến đâu, ngựa vẫn không ở trạng thái 
cảm nhận dây cương nữa và mọi việc chúng ta có thể 
làm là nắm giữ chặt chẽ và hy vọng điều tốt đẹp nhất 
cho đến khi ngựa tự qua cơn mệt và hồi đầu, tất cả 


phiên não lụi tàn. 


Nghe chắc là rõ ràng phải không? Cách chữa trị 
cho việc bắt giữ nguy hiểm như vậy đối với ngựa 
hoặc trâu là chạy lòng vòng và cùng một tốc độ quay 
trở về nơi bắt đầu! Chúng ta có nhớ không—bất cứ 
nơi nào ổi lạc và 'tìm thấy' chính mình, tức đi trở lại 
với việc đã làm xong! Trong khi chở mang đi (trên 
lưng ngựa hay lưng trâu), chúng ta không làm gì 
được nhiều. Chúng ta không còn có khả năng nhận 
thức bất cứ điều gì, nhìn thấy và nhận thức của chúng 
ta hoàn toàn bị che mờ vì Lửa; chúng ta nhìn và 
nhận thức bằng mắt của trâu! Vì vậy, trong thời gian 
và trạng thái này, chúng ta là trâu! 


Phải cân thận. Do đó bị lửa đốt và chở mang đi, 
một hành động thực sự sáng tạo có thể xảy ra, vì trâu 
ở vừa trên và dưới cõi người. Cũng đúng là sự tàn 
bạo lớn nhất và quái dị nhất xảy ra trong tình trạng bị 
trâu chở đi. 


100 


So 1f 1s most important that we get to know what he 
actually 1s; also øget to know that while being fired or 
possessed or carrled away by him, we are no longer 
human. We have been returned to the elemental state 
of nature, of sheer creation and destruction. Not 
beyond good and bad, but below good and bad; not 
vet human. This 1s a very dangerous sfafe and so we 
have every reason to get to know the bull, to catch 
him and be willing to work with hìm, really to gentle 
him. Our own heart-nature 1s the bull, and 1t can be 
very dangerous to ourselves and to others I1f he 1s 
roaming wild. It begs to be gentled. Bull and man 
need each other, need to be re-united once more and 


thus made whole again! 


What 1s the wilderness in which the bull roams? 
'Oh, I wish things could be different! Then the world 
would be a better placel' 'I cant go on any more 
today — 1f 1s Just too tiring. Just a little rest. Now 1t 
1S Just not possible any more.' Or I must take Issue 
with something, or tell somebody off 'for his own 


good'. That wilderness 1s truly 1llimitable! 


101 


Vì vậy, điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết 
thực sự trâu là gì; cũng phải biết trong khi bị lửa trâu 
đốt hoặc bị trâu xâm chiếm hoặc chở mang đi, chúng 
ta không còn là con người nữa. Chúng ta trở lại trạng 
thái sơ khai tự nhiên, của sáng tạo và hủy diệt tuyệt 
đối. Không vượt trên tốt và xấu, nhưng thấp hơn tốt 
và xấu; chưa được là người. Đây là một trạng thái rất 
nguy hiểm và vì vậy phải có mọi lý do để hiểu biết 
trâu, để bắt được trâu và sẵn sàng xử sự, thực sự 
chăn dắt trâu. Tự tánh và tự tâm chúng ta là trâu, và 
có thể rất nguy hiểm cho chính chúng ta và cho 
người khác nếu trâu phiêu bạt hoang dã. Trâu van xin 
được chăn dắt. Trâu và người chăn cần lẫn nhau, cần 
phải hiệp nhất một lần nữa và do đó lại thành nguyên 


vẹnl 


Tính hoang dã khi trâu phiêu bạt là gì? 'Ô, tôi 
ước mọi thứ có thê đổi khác! Rồi thì, thế giới sẽ là 
nơi tốt đẹp hơn!' 'Tôi không thê tiếp tục thêm hôm 
nay nữa—quá mệt mỏi rồi. Phải nghỉ một chút. Bây 
giờ thì không nổi nữa.' Hoặc tôi phải giải quyết vấn 
đề, hoặc nói với ai thôi đi 'vì lợi ích chính họ'. Tính 


hoang dã thực sự không thê tưởng tượng được! 


102 


Looking at the outside only, the circumstances, the 
situation, but never looking 1nside; how difficult 1t 1s 
to recognise the bull, and then to acknowledge him. 
We 'wantf' to see him — but only as a pIcturel We 
squrm and devise a hundred subterfuges to avoid 
seeing the bull as he 1s. Hence the enormous effort 
needed — for there are none so blind as those who 
do not wish to seel Moreover, the bull is the last 
thing I want to work with. I would rather take the 
whole world on my shoulders and make 1t a better 
place, more like what I want 1t to be, than Just change 
the one thing that 1s possible for me to change — 


myself. 


So the training, the work of gentling, 1s far from 
easy. Worse, the bull 1s not only wild, he 1s also 
extremely deceptive. Sometimes he snorts up wild 
and crude; but In normal cireumstances, and when 
we are not under too much stress, we have more or 
less learnt how to behave 1n a human way. However 
angry I may be, I try to behave 1n a reasonable way. 
If my friend hands me that cup of tea, being under 
Buddhist training, IÏ manage to say, "Thank you,' but 


Iinside 1t 1s 'Blast you! 


103 


Chỉ nhìn bên ngoài, hoàn cảnh, tình huống, nhưng 
không bao giờ nhìn vào nội tại; thật khó mà nhận ra 
trâu, và thừa nhận. Chúng ta 'muốn' thấy trâu— 
nhưng chỉ như là tranh vẽ! Chúng ta vặn vẹo và nghĩ 
ra hằng trăm luận điệu để tránh thấy trâu như thị. Do 
đó, cần phải nỗ lực lớn lao—vì không có ai mù 
quáng đến đỗi không muốn thấy! Hơn nữa, trâu là 
việc cuối cùng tôi phải xử sự. Thà tôi đặt cả thế gian 
trên vai và biến thành nơi chốn tốt đẹp còn hơn là 
việc tôi muốn thế gian hiện hữu, còn hơn là chỉ thay 
đổi một việc là tôi có thể thay đồi—chính mình. 

Vì vậy, việc chăn dắt không phải đễ dàng. Tệ 
hơn nữa, trâu không chỉ hoang dã, mà còn dối gạt vô 
cùng. Đôi khi trâu khịt mũi hoang dại và thô tháo; 
nhưng trong hoàn cảnh bình thường và khi chúng ta 
không quá căng thăng, chúng ta ít nhiều đã học được 
thái độ cư xử theo tính người. Tuy nhiên tôi cũng nỗi 
giận, tôi cố cư xử hợp lý. Nếu người bạn đưa tôi tách 
trà này, vì đang tu Phật, tôi có thể nói, 'Cảm ơn, 


nhưng bên trong sẽ thì thầm 'Đồ trời đánh!" 


104 


That 1s all right to begin with: at least I have said 
thank you. Good manners are the first discipline. We 
learn step by step. But the bull whispers, 'Perhaps I 
ought not to have said this; I should have been honest 
and said, Blast you! because that 1s what I felt.' Bah! 
Are we on the Buddha's Path or among the fighting 
demons) Even animals have ther regulated 


'manners'† 


The bull 1s both subfle and wily. Once the 
obvious, crude and coarse outbursts have been 
gentled, he changes his tactics. 'I have done my best, 
and now I really must lie down and rest.' Since 1t 1s 
the heart-bull, one cannot help but feel compassion 
for that poor exhausted bull and 1s Inclined to let him 
have a breather! But 1f you look very carefully at the 
poor beastle, you see that he has one eye cocked 
alertly, walting his chancel Yes, a w1ly creature, and 
so the wlliness 1s In us too. We truly need to be 
familiar with ourselves as well as not taking 
ourselves too seriously. We need that kind of humour 
which 1s almost sportive play, in which neither of us 


really wins, but equally, neither really loses. 


105 


Bắt đầu như thế cũng được: ít nhất tôi cũng nói được 
tiếng cảm ơn. Cư xử tốt là giới luật đầu tiên. Chúng 
ta học từng bước một. Nhưng trâu sẽ thầm nhủ, 'Có 
lẽ mình không nên nói vậy; mình nên thành thật và 
nói, Đồ trời đánh! vì mình cảm thấy vậy.' Ô hay! 
Chúng ta đang trên Phật đạo hay thuộc loài quỷ 
khiêu chiến (A-tu-la)? Ngay cả súc sanh cũng có 


cách cư xử Thòa hoãn! 


Trâu vừa tỉnh tế vừa mưu mẹo. Một khi bộc 
phát lộ liễu, thô và bạo đã thuần hóa, trâu thay đôi 
chiến thuật. 'Mình đã làm hết sức, và bây giờ phải 
nằm xuống nghỉ ngơi.' Vì là trâu-tâm, ta chỉ biết trải 
lòng từ đối với trâu đang kiệt sức đáng thương và 
cho trâu xả hơi! Nhưng nếu nhìn rất kỹ vào con vật 
đáng thương, bạn sẽ thấy nó có con mắt vềnh lên 
cảnh giác, chờ đợi cơ hội! Vâng, một sinh vật xảo 
quyệt, và do đó, tính xảo quyệt cũng có nơi chúng ta. 
Chúng ta thực sự cần phải biết rõ chính mình cũng 
như không quá xem trọng bản thân. Chúng ta cần 
một kiểu hài hước gần giống với chơi thể thao, 
không ai trong chúng ta thực sự thắng, nhưng hòa, 


cũng không thực sự thua. 


106 


As children we wrestle with each other Just for 
the fun of it, and although each tries to win, 1t does 
not matter all that much. What matfers 1s that In so 
dong we become familiar with each other, with the 
ways and the strength of each other. That 1s what 
working with the bull actually entails, once he 1s 


caupht. 


So, having caught the bull, working together 
with him, and gentling him, begins. The bull 1s 
accustomed to his wilderness in which he has been 
allowed to roam for so long. We thought we knew 
ourselves, and had no idea that something like the 
bull actually existed. After that first shock of hearing 
his bellow and of meeting him, all black, he can no 
longer evade us; and as we get less frightened of his 
bellowing, we no longer turn away. So we have met, 
come together, crashed Into each other, and at that 


moment recognised each other Inherently as one. 


Agam, the picture shows this well: the rope 
holds or binds the two together, and 1t holds however 
they might strain apart, each wanting to have his own 
way. Now, known to each other, they can no longer 


break apart. 


107 


Hồi nhỏ, chúng ta vật lộn với nhau chỉ vì vui 
đùa, và mặc dù mỗi người cô gắng giành phần thắng, 
nhưng chăng quan trọng chút nào. Điều quan trọng là 
chơi giỡn như vậy chúng ta thân quen với nhau, theo 
kiểu cách và sức mạnh mỗi người. Đó là việc thực sự 
đòi hỏi là phải ứng xử với trâu, khi được trâu. 

Vì vậy, khi được trâu thì bắt đầu sống chung, và 
chăn dắt trâu. Trâu đã quen với tính hoang dã của 
mình, khiến phiêu bạt lâu nay. Chúng ta nghĩ mình 
biết mình, và không hề biết chút nào về một vật như 
trâu thực sự hiện hữu. Sau cú sốc đầu tiên khi nghe 
tiếng rống và gặp trâu, một màu đen tuyên, trâu 
không thể nào trốn tránh nữa; và khi bớt sợ tiếng 
rồng của trâu, chúng ta không ngoảnh mặt bỏ đi nữa. 
Vì vậy, đã gặp nhau, đến với nhau, đâm sầm vào 


nhau, và ngay đó nhận ra nhau xưa nay là một. 


Một lần nữa, bức tranh cho thấy sự kiện này rất 
rõ: sợi dây vàm giữ hoặc trói cả hai vào nhau, và g1ữ 
chặt dù cả hai có thể kéo căng ra, mỗi người muốn 
mình riêng biệt. Bây giờ, biết nhau, cả hai không còn 


có thể chia tay. 


108 


True, the bull, still wild and used to his wilderness, 
may yet manage to run off and drag the herdsman 
with him, but when he gets tired, the herdsman drags 


him back agan. 


This working with him 1s the process of making 
the bull gentle. He cannot yet detach himself from 
the desire for the sweet grass. Look at the pIcture: he 
1S a splendid bull, no doubt; his soaring horns, all that 
strength that I lack — strength of endurance, strength 
Of sticking 1t out — If 1s the bull's. 


Home beckons already, for 1f the bull 1s truly 
gentled, that 1s the end of loneliness, the end also of 
feeling a gaping hole somewhere in my mIdrIfF, 
something missing 1n my life. This 1s precisely from 
where the bull has gone missing; and reunited, that 
aching void, which made me restlessly look for 


something to fulfil me, 1s filled. 


Therefore we need to come together with the 
bull in spite of the fact that stubborn self-wIll rages 
in him, and wild animal nature rules him. But we 


necd to take care, need careful training. 


109 


Thật vậy, trâu, vẫn còn hoang dã và quen với tính 
hoang dã của mình, tìm cách trôn chạy và kéo người 
chăn đi cùng, nhưng khi trâu mệt nhoàải, người chăn 


sẽ kéo trâu quay lại. 


Sinh hoạt với trâu là quá trình chăn trâu cho 
thuần hòa. Trâu chưa thể tách mình ra khỏi tham đắm 
cỏ ngọt. Hãy nhìn bức tranh: trâu trông thật lộng lẫy, 
không còn nghi ngờ; cặp sừng cao vút, tất cả dũng 
lực mà tôi không có—dũng lực kiên trì, dũng lực phá 


châp—đó là sức lực của trâu. 


Mái ấm vẫy ØỌI, VÌ nếu trâu thật sự thuần hòa, 
cô đơn sẽ chấm dứt, cũng chấm dứt cảm thức có lỗ 
hồng đâu đó trong cơ hoành, tức một điều gì thiếu 
vắng trong đời mình. Đây chính xác là nơi chốn trâu 
từng bỏ đi mất tích; và bây giờ đoàn tụ, khoảng trống 
đau đớn này, khiến tôi đã không ngừng tìm kiếm một 
điều gì đáp ứng cho mình, nay được lấp đây. 

Vì vậy, chúng ta cần phải đi chung với trâu mặc 
dù thực tế tính ương ngạnh muốn tự ý nối lên và tính 
nết thú hoang ngự trị trong trâu. Nhưng chúng ta phải 
chăm sóc, đảo luyện cân thận. 


110 


Who would easily admit of hm—or herself that 
stubborn self-wIll rages in me and wild animal nature 
rules me? I shy away from such 1nsights, try fo cover 
them up, and reassure myself once more. Surely this 
1S not true; after all, I am a human being, reasonably 
behaved — as long as everything goes well. Yes, but 
then, what happens 1f my will 1s radically crossed, 
one of my Ingrained noflons 1s contested? If I[ am 
honest, what then happens? Do I mind? Do I then 
meekly say, "Well, 1ƒ you say so"? Ör 1s 1f a case of 
stubborn self-will raging, and wild animal nature 
snorting? It 1s hard to be that honest because we do 
so want to be ripht, dont we? There 1s a lot of 
trainng to be done, not only with the bull, but with 
our willingness to gIve house-room to the bull. To 
say yes and make room for him when he snortfs up; 
the body 1s geared to take the shock and contain the 
energy — 'Ï' cannotl That 1s another lesson to be 


learned. 


What really happens when something we do not 


fancy comes flying at us? A snort — that 1s firstl 


111 


Ai có thể dễ dàng thừa nhận mình có tính ương 
ngạnh muốn tự ý nỗi lên và tính nết thú hoang ngự trị 
nơi mình? Tôi trốn tránh tuệ giác thấy biết như thế, 
có gắng che đậy tính nết và tự trấn an mình một lần 
nữa. Chắc chắn là không đúng; rốt cuộc, tôi là con 
người, cư xử hợp lý—miễn là mọi sự đều ồn. Vâng, 
nhưng sau đó, điều gì xảy ra nếu ý chí của tôi chịu 
đựng không nổi, một trong những tập khí sâu dày 
phải đấu tranh? Nếu tôi thành thật, sau đó thế nào? 
Tôi có phiền lòng? Sau đó tôi có ngoan ngoãn nói, 
'Chà, nếu bạn nói như vậy'? Hay lại là một trường 
hợp ương ngạnh muốn tự ý nỗi xung và tính nết thú 
hoang khịt mũi? Thật khó mà thành thật vì chúng ta 
muốn mình đúng, phải không? Có rất nhiều phận sự 
phải hành trì, không chỉ với trâu, mà với sự sẵn lòng 
nhường chỗ cho trâu. Nói đồng ý và nhường chỗ khi 
trâu khịt mũi; thân chuẩn bị để chịu cú sốc và chứa 
đựng năng lực—tôi' không làm được! Đây là bài học 
khác phải học. 

Việc gì thực sự xảy ra khi không ưa mà gặp? 
Tiếng khịt mũi—Chỉ mới đầu thôi! 


112 


After that, depending on how we are Individually 
geared, we react in one oftwo ways. Both are within 
us, but one 1s usually more dominant. I either hit out 
at what comes at me, a forward motion, agøression; 
or I shrnk back Into myself cuddling myself 
defensively, least In siphf, a backward motion. 
Either the hitting or the retreating atfitude 1s how I 
usually face the situatlon, but not exclusively; the 
other attitude may take over 1n certain ciIrcumstances. 
Both happen to go Into gear of themselves, even 
against my will, and offen to my surprise as when I 
set out on a cerfain course of action and find myself 
after a blind spot acting differently from, 1Ý not 


contrary to, what I had planned. 


As to the other Iimmediate gesture which 
displays the dominant atttude, shrmking back 
Indicates retreat, not only from the oufside threat but 
also from the energy snorting up within, warding 1t 
offF. The energy gets thus repressed, pushed back and 
may then smoulder, turn sour or vindictive. If the 
display 1s of the active, want to hit out type, the 
energy 1s đischarged 1n the act, or Into the 


surroundings. 


113 


Sau đó, tùy thuộc vào cách chúng ta hướng theo từng 
việc, phản ứng theo một trong hai cách. Nơi chúng 
ta, cả hai trâu và người chăn đều ngự trị, nhưng 
người chăn thường chiếm ưu thế hơn. Hoặc chống trả 
VIỆC Xảy đến, tôi cử động tiến tới, gây hấn; hoặc tôi 
thu mình, vuốt ve và bảo vệ mình, 'ít nhất là thấy 
thế, một cử động lùi bước. Thái độ hoặc tấn công 
hoặc rút lui là cách tôi thường đối diện với tình 
huống, nhưng không luôn luôn như vậy; có thể thay 
thế một thái độ khác trong vài trường hợp. Cả hai 
thái độ tình cờ tự hướng theo, thậm chí trái với ý 
muốn của tôi, và điều ngạc nhiên là khi tôi quyết 
định hành động và thấy mình hành động mù quáng 
khác hắn, nếu không phải là trái ngược với dự tính. 
Đối với một cử chỉ tức thời khác biểu lộ thái độ 
lấn lướt, là thu mình lại cho thấy sẽ rút lui, không chỉ 
ra khỏi mối đe dọa bên ngoài mà còn muốn xua đuôi 
năng lượng khịt mũi bên trong. Năng lượng vì thế bị 
đè nén, đây lùi và sau đó có thể âm ỉ nhiều hơn, 
thành chua chát hoặc thù hận. Nếu biểu lộ thành 
hành động, kiểu muốn đánh trả, năng lượng sẽ thải ra 


trong hành động hoặc vào môi trường xung quanh. 


114 


There 1s also a kind of half-hearted, intentional way 
of really wanting to hit but not daring to, and so 
holding 1n, squeezing the energy which then, like 1n a 
hose pipe, hisses up, forming long thought-streams 
of what I should have done and said, which replays 
1self in the head again and again until the 'heat' that 


had arisen has exhausted 1tself again! 


This energy arises 1n the body and so 1t 1s in the 
body that 1t has to be worked with. Zen training 1s 
not mental training or mind training, nor mental 
gymnastcs, but a religIlous diseipline to be 
undergone, reverently!l The stress 1s on reverentÌy 
and relipglous. For only then, Instead of the bull 
running ofŸ again — a flash of hind-quarters and a 
wag Of hIs tail — we actually crash Into each other 
and connect again, as symbolised by the rope. 
'Catching the Bull' 1s to say 'yes' at the moment of 
Impact, and with a deep 1n-breath gIve house-room to 
this tremendous energy that has soared up — letting 
1t fill me, enduring the charge. Refused or deluded, 1t 
1s and actfs as the bull; but in moments of danger, 1t 1s 
suddenly with us, helper, friend and guardian that 


takes Over. 


115 


Ngoài ra còn có một thái độ kiểu nửa vời, cô ý thực 
sự muốn đánh trả nhưng không dám, và cứ thế năm 
lấy, siết chặt năng lượng mà sau đó, giống như trong 
một đường ống, rít lên, tạo thành luồng niệm tưởng 
dài dọc khiến tôi phải làm và nói, cứ thế lặp đi lặp lại 
trong đầu hết lần này đến lần khác cho đến khi 'nhiệt 


phát sinh một lần nữa tự cạn kiệt! 


Nhiệt lượng này phát sinh trong thân và do đó ở 
trong thân và phải được hoạt động. Tu Thiền không 
phải tu tâm, cũng không phải thê dục tinh thần, mà là 
kỷ luật tôn giáo phải trải nghiệm, một cách tôn kính! 
Sự căng thắng là vì tôn kính và tôn giáo. Chỉ sau đó, 
thay vì trâu chạy rong một lần nữa— thân sau chớp 
và đuôi vây một cái—chúng tôi thực sự đâm sầm vào 
nhau và tương giao trở lại, biêu tượng là dây vàm. 
'Được trâu' là nói 'vâng' tại thời điểm va chạm, và hít 
vào một hơi thở sâu sẽ mang lại không gian nơi mình 
cho nhiệt lượng vĩ đại này đã tăng vọt——hãy để nhiệt 
lượng tràn ngập tôi, củng cỗ năng lượng. Chối bỏ 
hoặc si mê, là hành động như trâu; nhưng giây phút 
nguy hiểm, đột nhiên cùng với chúng ta, trâu sẽ gánh 


vác, hồ trợ, thân hữu và bảo vệ. 


116 


So, making the body as large as possible — hence 
the In-breath — and sayIng yes fO 1t, 1S Ø1ving If 
house-room. To endure the presence without being 
carried away or deflected then becomes the religIous 
way, the enduring way, the reverent way. Bowing 1n 
front of that tremendous eneregy, "The Fire still burns; 
I am still here, please burn me away!" and allowing 
the fire to do the burning 1s going throuph the Fire of 


purification, agaIn and againl! 


What does burning 1n the fire feel like? IÝ 1t 1s 
'Yes, dear fire, go on burning me,' I am only fooling 
myself. There 1s no fire burning at all, because 1f 
there 1s real fire, there 1s real confilict, and then I have 
to clench my teeth and endure patlently and 
willingly, live through what seems unendurablel A 
conflict rages, perceptible by the clamping of the 
shoulders and general tensing up — hands, arms, 
stomach. The Important thíng now 1S not to be 
blinded and swept away by the pIcture-maker, not to 
Jjudge and name as 'wanf' or 'anger, to think of 
nothing but preclous energy arIsing. 'Yes, precIous 


energy, please burn me away.' 


117 


Vì vậy, khiến thân càng thoáng rộng càng tốt—do 
đó, thở vào—và nói vâng với trâu, là cho trâu chỗ ở 
nơi mình. Kham nhẫn sự hiện hữu mà không bị kéo 
mang đi hoặc làm lệch hướng thì về sau sẽ thành 
đường Đạo, kham nhẫn, tôn kính. Cúi đầu đảnh lễ 
trước nguồn năng lượng siêu vĩ này, 'Lửa vẫn cháy; 
tôi vẫn ở đây, xin hãy đốt tôi đi!' và cho phép ngọn 


lửa đốt xuyên qua Lửa thanh lọc, lặp đi lặp lại! 


Thiêu đốt trong lửa cảm thấy ra sao? Nếu là 
'Vâng, ngọn lửa thân yêu, hãy tiếp tục đốt cháy tôi', 
tôi chỉ đang tự lừa dối mình. Rốt cuộc không có ngọn 
lửa nào cháy cả, vì nếu có lửa thật sẽ có xung đột 
thực sự, và tôi phải nghiến răng và chịu đựng kham 
nhẫn và tự nguyện, hãy sống qua tình cảnh không thê 
chịu đựng được! Một sự xung đột nỗi khùng, có thê 
cảm nhận được vì vai kềm chặt và căng thăng tất 
cả— bàn tay, cánh tay, dạ dày. Điều quan trọng bây 
giờ là không bị mờ mắt và cuốn theo người vẽ tranh, 
không phê phán và dán tên là 'muốn' hay 'giận, 
không nghĩ gì khác ngoài nhiệt lượng quý báu phát 
sinh. 'Vâng, năng lượng quý báu, hãy vui lòng đốt 
cháy tôi.' 


118 


Does that give an Iintimation why the Third 
Patrlarch said that the Great Way 1s not difficult, 1t 
only avolds picking and choosing? Or why the 
Fourth Patrlarch suggested sticking to the root and 
not bothering about the branches? 


If I seek a culprit, a scapegoat, 'explanations' 
like the man shot with the poisoned arrow, all that 
preclous energy 1s dissipated. What a wastel And 
what murky turbulence this results 1n. Better 
øratefully make use of the preclous energy that has 
arisen, for Ï cannot summon 1t up by an act of wIll. 
Moreover, 1t 1s the only power 1n the unIverse øreaf 
enouph to have any Inroad on me, on the deep roof of 
stubborn self-will and wIld anmal nature! This 1s the 
energy of the bull; and by patlent trainmng, by 
enduring the conflict, the energy 1fself becomes 
transformed, gentled — less bull, more human. 


So the work 1s between I and the bull; 
seemingly being two different entities, but at bottom 
the same, only having become estranged from each 
other. Remember, we seemed two opposite forces, 
cach 1n the beginning not even aware of the other, 
refusing to see the other, not wanting the other. 
While one 1s up, the other 1s hidden. 


119 


Sự kiện trên có dễ hiểu hay không mà tại sao 
Tam Tổ Tăng Xán nói rằng Chí đạo không khó, chỉ 
hiềm lựa chọn? Hoặc tại sao Tứ Tổ Đạo Tín đề nghị 
bám vào cội gốc và không bận tâm cành nhánh? 

Nếu tôi tìm một kẻ có tội, một vật tế thần, 'lời 
giải thích' như người bị mũi tên độc bắn, tất cả năng 
lượng quý báu sẽ tiêu tán. Thật lãng phí! Và dẫn đến 
hỗn loạn âm u. Tốt hơn là biết ơn sẽ sử dụng năng 
lượng quý báu đã phát sinh, vì tôi không thể tập hợp 
năng lượng bằng một hành động của ý chí. Hơn nữa, 
năng lượng là sức mạnh duy nhất trong vũ trụ đủ lớn 
để tạo sự thê nhập với tôi, với nguồn sốc sâu xa của 
tính ương ngạnh muốn tự ý và tính nết thú hoang! 
Đây là năng lượng của trâu; và do tu tập kiên trì, 
bằng cách kham nhẫn xung đột, năng lượng tự biến 
chuyền, thuần hòa—ít nết trâu, nhiều tính người. 

Vì vậy, công việc là giữa tôi và trâu; dường như 
hai thực thể khác nhau, nhưng tận nguồn là một, chỉ 
xa cách với nhau. Hãy nhớ rằng, chúng tôi dường 
như hai thế lực đối nghịch, mỗi chúng tôi ban đầu 
thậm chí không nhận biết tên kia, không chịu nhìn 
tên kia, không muốn có tên kia. Trong khi tên này lộ, 


tên kia ân. 


120 


In cold blood, not fired, we are reasonable, decent 
chaps; we cannot even Imagine what we can say Or 
do when 1n a temper. When cooled down again from 
such a fired state, I can only say, 'I do not know what 
came over me; [ must have been beside myself.' The 
two estranged sides are mutually exclusive; 1 1s not 
easy for me to become aware of the other. This 1s 
what makes finding the traces and catching sight of 
the bull so difficult. It is very hard to say yes to him, 
to allow his presence wIthout being carried away by 
him, and yet not refusing or repressing him either. I 
may know my peccadillos and attempt to rid myself 
of them, but ineffectively, because to do so Ï must 
learn to endure them without either giving 1n or 
trying to shove them away. As Ï am unaware of my 
real volcanic eruption zones, familiarity with the bull 


1S Sure fo acquaint me with them. 


If we can bear the presence of the bull without 
øI1ving way to him, in this grappling with the bull we 
become aware that he 1s truly our own nature and 
much stronger than I. For the first time we also 
become aware that we are working with something 


from which we have never been parted. 


121 


Lạnh lùng, không bị thiêu đốt, nên chúng tôi xử 
sự hợp lý, đàng hoàng; thậm chí không thể nghĩ ra 
lời nói hoặc hành động khi nổi nóng. Khi mát mẻ trở 
lại từ trạng thái thiêu đốt, tôi chỉ có thể nói, 'Tôi 
không biết điều gì đã đến với mình; Tôi phải ở bên 
cạnh mình.' Cả hai bên xa lánh tức là loại trừ lẫn 
nhau; tôi không dễ nhận biết tên kia. Sự kiện này 
khiến cho việc tìm thấy dấu và thấy trâu rất gian nan. 
Thật khó để nói vâng với trâu, cho phép trâu hiện 
diện mà không bị trâu chở mang đi, và cũng không 
từ chối hay đè kềm trâu. Tôi biết mình có lầm lỗi 
không đáng kể và cố gắng buông bỏ, nhưng không 
hiệu quả, vì muốn thế tôi phải học kham nhẫn lỗi lầm 
mà không dung túng hoặc cô xô đây. Vì tôi bất giác 
đối với vùng núi lửa phun trào thực sự nơi mình, cho 
nên thân thiết với trâu chắc chăn tôi sẽ rõ biết. 

Nếu chịu đựng trâu có mặt mà không nhượng 
bộ thì trong cuộc vật lộn với trâu, chúng ta sẽ tỉnh 
giác rằng trâu thực sự là tự tánh nơi mình và mãnh 
lợi hơn mình. Lần đầu tiên chúng ta tỉnh giác rằng 


mình đang công phu với điêu gì chưa từng rời xa. 


122 


Thịs 1s a very decIsive sfage. If we do not now open 
the eyes and take a good look, we slither headlong 
Into a new mistake. Hence to make the bull really 
gentle, he must be disciphned with the whip. IÝ we 
cannot work that discipline with our own heart-bull, 
he will remain wIld. His stubborn self-will and his 
animal nature wI1ll continue to rule, not only the bull, 
but us too. Perhaps we can gloss 1t over, become 


hypocritical, but underneath 1t 1s still there. 


A verse from the Dhammapada, a popular 


scripture of the Southern School says: 


To avoid doIng evIl, 

To do good, 

To purIfy the heart; 

That 1s the teaching of all the Buddhas. 


Truly and always to avoid one and do the other 
1S possible only for the fully purified heart, and so 
they go hand In hand; but the stress 1s on the 
avoiding evil and doing good, as much as possible, 
for this 1s the purification and 1s also the gentling of 


our own heart-bull. 


123 


Đây là một giai đoạn rất quyết định. Nếu bây giờ 
không mở mắt và nhìn kỹ, chúng ta sẽ rơi vào một 
sai lầm mới. Do đó để chăn trâu thật thuần hòa, phải 
đào luyện trâu với roi vọt. Nếu không thê đào luyện 
trâu-tâm chính mình, trâu sẽ vẫn còn hoang dã. Tính 
ương ngạnh muốn tự ý và tính nết thú hoang sẽ tiếp 
tục ngự trị, không chỉ trâu mà cả chúng ta nữa. Có 
thể chúng ta bao che cho trâu, trở nên đạo đức giả, 


nhưng ân phía sau trâu vân còn đó. 


Một bài kệ trong kinh Pháp Cú, rất phô biến của 


Nam Tông nói răng: 


Chư ác mạc tác Điều ác không làm, 
Chúng thiện phụng hành Điều thiện gắng làm, 
Tự tịnh kỳ ý Tâm ý trong sạch; 
Thị chư Phật giáo Là lời Phật dạy. 


Thực sự và luôn luôn bỏ điều này và làm điều 
kia chỉ có thể với tâm hoàn toàn thanh tịnh, và vì vậy 
cả hai đi cùng nhau; nhưng sự nhân mạnh là ở chỗ 
không làm điều ác và làm điều thiện, cảng nhiều 
càng tốt, vì đây là thanh tịnh hóa và cũng là sự thuần 


hòa của trâu-tâm. 


124 


An early Chinese Zen master said to a great 
Confucian scholar who obJected to the simpliclty of 
the above verse, "Thoupgh a little child may know this 
verse by heart, yet even a man of eighty falls to live 


up to 1t" 


Perhaps we can now see where the real gentling 
of the Bull takes place. It 1s our own stubborn self- 
wIll and wild animal nature that need the gentling, 
and therefore need the whip. We ourselves must have 
the determination to apply 1t — nobody can do 1t for 
us. We also need skill in this application, for, 'Tf the 
cart sticks 1n the mire, do you whIp the cart or the 
ox?' At this crucial stage, not for a moment can we 
allow ourselves to drop the rein, or, as Daito KokushI 
from his death-bed admonished his disciples, 'Strive 
diligently, strive diligently!' Truly, all who have gone 
the Buddha's Way speak with the same voice. 


+ 


125 


Một Thiền sư Trung Hoa thời xưa (Điều Khòa - Ô 
Sào) đã trả lời với một đại học giả Nho giáo, người 
phản đối câu thơ trên quá đơn giản, 'Một đứa bé lên 
tám có thê thuộc lòng câu này, nhưng ông lão tám 


mươi chưa chắc làm được" 


Có lẽ bây giờ chúng ta có thể thấy chăn trâu 
thực sự diễn ra nơi nào. Ngay nơi tính bướng bỉnh tự 
ý và thú tính hoang dã nơi chúng ta cần phải chăn 
luyện, và do đó cần roi vọt. Bản thân chúng ta phải 
quyết tâm sử dụng roi vọt—không ai có thể giúp 
mình. Chúng ta cũng cần có kỹ năng để ứng dụng, vì, 
'Một khi xe sa lầy, đánh xe hay đánh trâu?' Ở giai 
đoạn thiết yếu này, chúng ta không thể cho phép 
mình buông bỏ dây vàm dù trong chốc lát, hay, như 
Quốc Sư Đại Đăng trên giường phút lâm chung răn 
nhắc đệ tử, 'Hãy cố gắng tỉnh tấn, phân đấu hết 
mình!' Thực sự, mọi người đi theo Phật đạo đều nói 


lên cùng một luận điệu. 


126 


5. TAMING THE OX TRANH THIÊN TÔNG SỐ 5: CHĂN TRẦU 


HT Thích Thanh Từ 
dịch 


Vamada Mumon 


PREFACE: = 
DAN: 


Once onc li(le thouph( arises, another Nghĩ trước vừa 
- dấy, niệm sau liền theo. 
follows. Adhere to awakening and all becomes 
Do giác nên được thành 


truth; reside in ignorance and all is unreal. This chơn, bởi mê lầm nên 





happens not because of the world, but only làm thành vọng. Chăng 


phải do cảnh có, chỉ tự tâm sanh. Dây mũi năm 


because of your mỉnd. Keep a firm grip on that chắc không cho toan tính. 


rope and do not waver. TUNG: 


VERSE: Tiên sách thời thời bất ly thân 
Khủng y túng bộ nhập ai trần 


Not Íor a mmomenf put down wh1p or ren, Tương tương mục đắc thuần hòa đã 


Lest the ox wander back to dust and desire. Cơ tỏa vô ức tự trục nhân. 


Pull again and agam, tHH tf's taine and gemtle, (Năm chặt dây roi chăng la thân 
Ngại y chạy sống vào bụi trần 
Qƒ tseƑf, tt will ƒollow without bridle or chai. Chăm chăm chăn giữ thuần hòa dã 


Dây mũi buông rồi vân theo gáHn.) 


127 128 


5Š. YAMADA MUMON 


Well now, you have finally caught the ox but 
this ox will not do what you want 1t to do. That's why 
you have to train 1t and make 1t your own. Thafs 
what we mean by "taming the ox." This 1s what 1s 
otherwise called "post-satori practice”": Kensho, or 
awakening, 1s our goal but without any follow-up, 
kensho amountfs to nothing. You must tame that ox 
which you worked so hard to catch. For us, trainng 
and practce confnue ripht up until we de. 
Christians think of their minister as a shepherd. But 
for us, we are not sheep who expect to be watched 
over by a teacher; we ourselves must each tame and 
tran our own ox. The most Important chapter of 7e 
Ten Oxherding Pictures 1S thìs one, "Taming the 
Ox", where you sit down and chew the cud of satorI 
fully apprecIating 1ts texture. 


PREFACE: 
Onee one litfle thought arises, another follows. 


If even the slightest little thought should arise, 
then one after another, endlessly, other thoughts 
arise. Ás soon as one thought fades, the next thought 
arises and when that one fades, then another one 
follows that. 


129 


5. SƠN ĐIÈN VÔ VĂN 


Giờ đây, đã được trâu nhưng trâu sẽ không làm 
theo ý bạn. Do đó tại sao phải luyện tập trâu và chế 
phục nên gọi là "chăn trâu." Đây gọi là "công phu 
sau khi ngộ (kiến tánh khởi tu)": kiến tánh, hoặc 
chứng ngộ là mục tiêu nhưng nếu không tiếp tục 
công phu, kiến tánh rốt cuộc chắng đi đến đâu. Bạn 
phải chăn con trâu bạn đã khô công bắt được. Chúng 
ta phải công phu tiếp tục đến chết. Tín hữu Ki-tô 
nghĩ về mục sư của họ như người chăn. Nhưng đối 
với chúng ta, không phải là con chiên mong đợi được 
bậc thầy chăn dắt; bản thân phải tự thuần hóa và chăn 
luyện chính con trâu của mình. Quan trọng nhất 
trong Mười Bức Tranh Chăn Trâu là chương nảy, 
"Chăn Trâu," là khi ngồi xuống và nhai lại thức ăn 


chứng ngộ sẽ thưởng thức kết cấu đầy hương vị. 


DÁN: 

Nghĩ trước vừa dây, niệm sau liên theo. 

Dù chỉ một niệm nhỏ nhặt dây lên, niệm sau 
liên theo, niệm trước niệm sau sanh khởi bât tận. 
Ngay khi một niệm biên mât, niệm sau xuât hiện rôi 


qua đi, niệm khác sẽ kê tiệp. 


130 


We call this being lost 1m samsara. When the 
thought that you are hungry arises, then next you 
think about what you want to eat. You think, "What 
wIll I have to eat? How about noodles? Or maybe 
Chinese food? Or maybe a steak?" And then you 
think. "Do I have enough money? If I dont have 
enouph money, what will I do?" All kinds of unreal 
Ideas and noflons arise. Your head 1s full of such 
unreal thoughts and Ideas. 


When you do zazen, then you realize how full 
of unreal thoughts the human animal 1s. Ordinary 
people are out working so they carry on their dally 
lives without thinking that thelIr own unreal thoughts 
are unreal. But try doing a little zazen and you wIll 
realize how full of unreal thoughts humans are. Such 
unnecessary useless thinking! Such mental wastel 
You think things that you do not have to think† Thịs 
1S like letting an engine run Idle, or leaving the lights 
0n. 


Adhere to awakening and all becomes truth; 
reside in ignorance and all is unreal. 


If once you cut right through unreal thinking, 
then that world we call awakening or enlightenment 
1S revealed. 





1 Samsara (Skt.) is translated into Japanese as shoii, literally "birth 
and death". 


131 


Chúng ta gọi là lạc đường vào luân hồi!3. Khi niệm 
đói nỗi lên, bạn nghĩ tiếp mình sẽ ăn món chi, "Ăn 
mì ống? Hay món Tàu?" Rồi lại nghĩ: "Không biết 
đủ tiền không? Nếu không thì sao đây?" Mọi thứ 
vọng tưởng nôi lên, đầu đầy ắp nghĩ tưởng và ý kiến 


mê vọng. 


Khi tọa thiền chúng ta nhận ra biết bao vọng 
tưởng là tính hoang dã nơi người. Phàm nhân đi làm 
ngoài đời phải cưu mang cuộc sống hằng ngày mà 
không biết vọng niệm của mình là không thật. Nhưng 
tọa thiền bạn sẽ thấy con người đầy ắp biết bao vọng 
tưởng. Suy nghĩ dư thừa, vô ích! Thật là uống phí! 
Bạn nghĩ đến việc không cần nghĩ! Giống như để 


máy chạy không, hay bỏ quên đèn sáng. 

Do [hiệp] giác nên được thành chơn, bởi mê 
lầm nên làm thành vọng. 

Nếu loại trừ vọng tưởng thì cảnh giới này gọi 


chứng ngộ hoặc giác ngộ hiện hành. 





18 Luân hồi dịch sang tiếng Nhật là Sanh tử. 
132 


Seen from the world of awakening, you can grasp the 
true nature of things. People In the world at large 
think they are seeing things truly but really they see 
just the shadow of things. They look at things 
through their many wants and desires, through that 
self-interest that says, "Me! Me!" Going throuph life 
only looking through their own personal experlence, 
they have lost thelr grip on what 1s true and real. 
Since their hearts and minds are full of unreal 
thoughts, the world that they see 1s of course unreal. 


Thỉs happens not because of the world, but 
only because of your mỉnd. 


True and false do not exist In the world out 
there. Depending on whether the mind that looks out 
on that world 1s awakened or deluded, the things of 
the world are true or false. The moon neither weeps 
nor smiles. 


I gaze at the moon, sad for the thousand things, 
Though 1fs not my autumn alone. 


When you are lonely in heart and cry from 
sadness, then too the moon cries. And when you are 
laughing Inside, the moon too laughs. 


Thinking all thịs 1s my world, 
I gaze at the moon 
Thinking nothing 1s am1ss. 


133 


Trong cảnh giới giác ngộ, bạn lĩnh hội chân tánh các 
pháp. Đa số người đời cho rằng mình thấy sự vật 
đúng như thực nhưng thật ra họ chỉ thấy bóng dáng. 
Họ nhìn sự vật qua ý muốn và tham dục, qua lợi ích 
riêng tư rồi nói: "Tôi! Tôi!" Sống cả đời chỉ nhìn 
thấy qua kinh nghiệm cá nhân, họ không thu hút 
được điều gì chân và thật. Do tâm và ý tràn đầy vọng 
tưởng, thế giới họ nhìn thấy dĩ nhiên là hư vọng. 

Chắng phải do cảnh có, chỉ tự tâm sanh. 

Chân và vọng không hiện hữu ở cảnh giới bên 
ngoài. Tùy thuộc tâm nhìn ra ngoại cảnh ngộ hay mê, 
sự vật thế gian sẽ là chân hay vọng. Trăng thì chẳng 
khóc chẳng cười. 

Tôi ngắm trăng, buồn vì trăm chuyện 

Dù mùa thu không phải riêng mình. 

Khi tâm cô đơn và bạn buồn khóc, trăng sẽ 
khóc. Và khi tâm cười, trăng cũng cười. 

Nghĩ mọi sự đời là cõi của ta, 

Ta ngắm trăng 


Chăng nghĩ gì thì lại sai. 


134 


When you are full of spirit, then the moon too will 
appear full of spirit. Things 1n themselves are neither 
true nor false; they are neither sad nor happy. 

There 1s nothing so 1mportant as water. But 
even though you can not live for one day without 
water, I1 you øget swept away 1n a flood, you will feel 
that there 1s nothing so terrible as water. Water 1fself 
1S neither øood nor bad but people see 1t as good or 
bad depending on ther particular situatlon at the 


time. 


'You may search the world looking for truth but there 
1S no truth In the world. It arises only from the heart- 
mind. When the heart-mind that 1s looking 1s true, 
then the world also 1s true; when the heart-mind that 
1S looking 1s false, then the world being looked at 


also becomes false. 


What 1s 1t for you to always be true? Ït 1s a 
matter of ridding yourself of thoughts. The true state 
of being of the human person 1s no-idea, no-thought 
COnSCIOUSñess; 1t 1s no-mind conscIousness. The true 
nature of our heart-mind 1s a mirror-like spotless 


condition unmarred by even a single thoupht. 


135 


Khi tinh thần tròn đầy thì mặt trăng cũng tròn đây. 
Sự vật tự không chân không vọng; chăng buồn chẳng 
VUI. 

Không có gì quan trọng bằng nước. Nhưng dù 
không thể sống một ngày không có nước, nếu chìm 
xuống sông bạn sẽ thấy là không điều gì khủng khiếp 
bằng nước. Nước tự không tốt hay xấu nhưng con 


người thấy tốt hay xấu tùy theo tình cảnh riêng. 


Bạn tìm lẽ thật trong thế gian nhưng không có 
lẽ thật ở thế gian. Lẽ thật chỉ xuất hiện từ tâm. Khi 
trạng thái tâm đang tìm kiếm là chân thì thế gian sẽ 
chân; khi trạng thái tâm tìm kiếm là vọng thì thế gian 
Sẽ vọng. 

Điều gì đối với bạn luôn luôn chân thật? Đó là 
tự giải thoát khỏi niệm tưởng. Tâm thái chân thật của 
sinh mạng con người là vô niệm, vô tâm. Chân tánh 
của tâm giống như mặt gương trong không mảy may 


dính bụi niệm tưởng dù là một niệm. 


136 


The many unreal thoughts and Ideas we have are 
Images cast upon this mirror. No matter how mụch 
you search there for truth, there 1s no truth there. Our 
original nature 1s that condition like a spotless mirror 
where "Fundamentally there is not one thing.!? 


Those who come Into confact with a person of 
such consciousness are all themselves helped. If you 
yourself are no-mind, then without you saying or 
doing anything, people who come 1nfo contact with 
you too will take away some of that no-mind. This 1s 
how Zen helps people. When a single beautiful 
flower blossoms, those who look upon 1t become 
gentle and calm 1n feeling. When a single individual 
attains awakening, those who come 1nfo contact with 
that person also awaken. They too are saved. Thịs 1s 
what 1s meant by saving sentient beInøs. 


Keep a firm grip on that rope and do not 


WAaV€F. 


Catch the ox”s noseline and keep a firm grip on 
1t so that you never waver from mindfulness. Do this 
and there will be no faltering. To waver 1s to falter, 
to hesitate. 





19 Fundamentally there is not one thing. From the poem which Hui- 
neng wrote to become the Sixth Patriarch. 
137 


Biết bao vọng kiến và vọng tưởng của chúng ta đều 
là hình bóng hiện ra trên mặt gương. Dù tìm kiếm lẽ 
thật cách gì đi nữa trên mặt gương, cũng không bao 
giờ có lẽ thật. Bản tánh chúng ta là tâm thái này 
giống như gương trong không dính bụi, chỗ "Xưa 


nay không một vật.”?" 


Ai đến với một người có tâm ý như thế đều 
được cứu độ. Nếu bạn vô tâm, không cần nói hay 
làm việc gì, người đến với bạn sẽ hưởng được phần 
nào sự vô tâm này. Đây là cách Thiền độ tha. Khi 
một đóa hoa đẹp nở, ai nhìn sẽ cảm giác êm dịu và u 
nhàn. Khi một người chứng ngộ, ai đến tiếp xúc cũng 
sẽ được tỉnh ngộ. Họ sẽ được cứu độ. Đó là ý nghĩa 
độ tha?! (“Nhất nhân chứng đắc cửu huyền thăng.”) 

Dây mũi nắm chắc không cho toan tính. 

Nắm được dây vàm nơi mũi trâu và giữ chặt bạn 
sẽ không buông lung thất niệm. Hành động như thế 
tâm sẽ không dao động. Buông lung là dao động, là 


do dự ngập ngừng. 





20 Bản lai vô nhất vật, trong bài kệ của Huệ Năng khi thành Lục Tổ. 
?† Nhật nhân chứng đắc cửu huyễn thăng. (D.G.) 
138 


Right from the start, leave no room fo I1nsert any 
doubt or discrimination. Moment to moment no- 
mind—1Just advance straight down this path and you 
will be alright. To maintarn this consclousness, to 
proceed 1n moment to moment mindfulness 1s what 1s 
meant by tamIng the ox. 


In anclent times, there was a famous priesft In 


China called Ransan” who had withdrawn to a rock 
cave on Mount Kozan to do post-satorI training, 
which In Zen 1s called, "the long nurturing of the 
sacred embryo". Emperor Tokuso of the Trang 
Dynasty heard of this person of great virtue and sent 
out a summons requesting him to come to the 
captftal and lecture on the Buddha-dharma. When 
the Imperial messenger reached Mount Kozan, he 
found Ransan cooking some roots over a fire made 
from cow dung. Ransan did not greet the messenger 
when he arrived; he did not so mụch as even look 
up. 

The messenger said, "Virtuous prlest, this 1S a 
øracIous 1nvifation from His Imperial MaJesty. You 
should not remain squatting there baking those roots. 
Normally one stands up and makes a polite reply." 





2 Ransan: (Ch. Lan-tsan), a figure in Zen legend famous for his 
laziness. The story of him baking a potato root can be found in Blue 
Cliff Record, Case. 34. 

139 


Ngay khi mới bắt đầu, không cho phép niệm nghỉ 
ngờ hoặc phân biệt xen vào. Giữ vô tâm liên tục— 
chỉ một bề thắng tới đường đạo và bạn sẽ đắc lực. 
Duy trì tâm ý như thế, chánh niệm liên tục là ý nghĩa 


chăn trâu. 


Trung Hoa thời xưa có vị tăng là Minh Toản Lại 
Tàn” quy ân trên núi Hành Sơn công phu sau khi ngộ 
(kiến tánh khởi tu), nhà Thiền gọi là "trưởng dưỡng 
thánh thai". Vua Đức Tông đời Đường nghe tiếng vị 
cao tăng đức hạnh này liền phái sứ giả đến thỉnh vào 
cung thuyết pháp. Khi sứ giả đến núi Hành Nhạc, 
thấy Lại Tàn đang đốt phân bò nướng khoai. Lại Tàn 
không ra đón, thậm chí không đứng dậy chảo sứ giả. 

Sứ giả nói: "Thưa đại đức có chiếu chỉ của vua. 


Xin thầy ngưng nướng khoai và đứng lên nghe đọc." 





?3 Một nhân vật trong truyền thuyết Thiền nỗi tiếng vì sự lười biếng. 
Câu chuyện vệ Lại Tàn nướng khoai trong Bích Nham Lục tặc 34. 
140 


Even at these words, Ransan ignored him. He 
continued baking his roots letting a long drop of 
water hang off the end of his nose. The drip at the 
end of his nose was so long 1t looked like 1t would 
reach his chest. 


At this sipht, the messenger conftinued, "You 


can at least wipe your nose, can't you!" 


Ransan replied, "Here I am completely 
absorbed 1n mindfulness practice. Just because 
someone like you from the outside world shows up, 
you think I have time to wipe my nose!" 


This 1s posf-sator1 training. Only a person who 
has trained and attained satori does this kind of post- 
satori training. Those who have not seen their own 
true nature, who have not attaned sator or 
awakening, can do nothing but sfir up more unreal 
thoughts. 


VERSE: 


Not Íor a mnomenf put down Whip or rein, 
Lest the ox wander back to dust and destre. 


This says, keep a firm hold of the nose line with 
one hand, hold the whip tightly in the other hand and 
đo not for a moment let go of the ox. 


141 


Lại Tàn vẫn không đếm xỉa, ngồi yên tiếp tục 
nướng khoai, để mặc nước mũi chảy lòng thòng dải 
tới ngực. 

Thấy vậy, sứ giả bảo: "Sao thầy không chùi 
mũi!" 

Lại Tàn đáp: "Hiện giờ tôi đang chánh niệm. 
Tôi không hơi đâu vì người đời [là ông] mà chùi 
mũi!" 

Đây là đào sâu sở ngộ sau khi kiến tánh. Chỉ có 
người nào kiến tánh mới khởi tu pháp này. Người 
chưa kiến tánh, chưa chứng ngộ, không thể làm được 
gì ngoài việc dấy khởi vọng tưởng. 

TỤNG: 

Nắm chặt dây roi chẳng lìa thân 

Ngại y chạy sông vào bụi trần. 

Bài tụng bảo, một tay giữ kỹ dây vàm, tay kia 


năm chặt cây roi không buông thả trâu phút giây nào. 


142 


If you are careless, the ox will go and hide 1tself in 
dust and refuse. If you let one thought throuph, then 
that one thought will cause another to occur. lIf you 
let your attention waver even a litle, this ox wIlÏ run 
off somewhere. Do not let down your guard! Allow 
no openings. Keep a tight grip on that whip and line. 


Pull agam and qgam, HÌI tt's tame and gentle, 


As you train the ox pulling with the rope and 
beating with the whip, gradually 1t becomes tame. 
That 1s, tran the ox by pulling with the rope, the rope 
called the koans, and by beating with the whip, the 
whip called the “old cases.” The ox wIll become 
gentle and docile and will do your bidding. lt 
becomes well behaved and will not run away. 
Standing or sitting, clearly the ox, Buddha-nature, 1s 
there self-aware. 


Qƒ tsc]ƒ, tf will ƒollow without bridle or chai. 


When the ox has been tamed, though you do not 
use the whip or the line, 1t will always follow you 
like a well trained dog. Though you forget all about 
koans, you wIll always be In no-mind. You will get 
so that you will always be just there blank, thinking 
of nothing. You must take the training of the ox to 
this poInt. 


143 


Nếu bạn lơi lỏng, trâu chạy ổi và sẽ trốn trong bụi 
trần. Nếu khởi một niệm thì niệm đó sẽ gây ra một 
niệm khác. Nếu bạn chú tâm hơi lơi lỏng, trâu sẽ lạc 
mất. Chớ ngừng canh chừng! Không cho phép kẽ hở. 


G1ữ chặt dây vàm và ro1 cương. 
Chăm chăm chăn giữ thuần hòa dã, 


Do chăn trâu với dây vàm và roi nhịp, dần dần 
trâu thuần hòa. Đó là chăn trâu bằng cách nắm chặt 
dây vàm, đây là công án, và nhịp cây roi thì roi là 
“cô tắc.” Trâu sẽ thuần hòa và vâng làm theo lời bạn. 
Trâu ngoan ngoãn vâng phục và không chạy mất 
nữa. Đứng, ngồi, rõ ràng là trâu, Phật tánh, đều tự 
giác. 

Dây mũi buông rồi vẫn theo gân. 


Khi trâu thuần hòa, dù không dùng dây, roi, 
luôn đi theo bạn như chó ngoan. Cho dù quên đi 
công án, bạn vẫn luôn ở trong trạng thái vô tâm. Vì 
sắp chứng ngộ nên tâm luôn rỗng rang, thường nghĩ 
đến chỗ bặt suy nghĩ. Bạn phải chăn trâu đạt đến 


chỗ này. 





2 Phi tư lương xứ thường tư lương. 
144 


You must tran the ox so that you wIll not lose 
kensho, so that you will not lose Buddha-nature. 
Somewhere 1n the ®ecord øƒ Rimzai, Rinzal ZenjI 
says, "Dont continue on with thoughts that have 
already arisen and don't arouse any that have not yet 
been aroused. Just this w1ll be worth far more to you 
than ten years of pilgrimage.” Dontt let thoughts that 
have already arisen lead you off; let them pass away 
unfouched Just as they have arisen. And about those 
thoughts which have not yet arIsen, 1f 1s unnecessary 
to think "I must not cause them to arise." If you 
concentrate on letting go all thoughts which may rise 
without øraspIng on to them, this will be more useful 
than ten years of half-hearted monastery training. 


Waka: 


Days pass, even the wiIld ox comes to hand, 
And becomes a shadow to my body, 
How gratifying! 


With day after day devoted to training and 
practice, the ox, the heart-mind that always wants to 
get lost, even this ox will come to follow you around 
like your shadow. 





25 (Hinzai-roku §19). 
145 


Phải chăn trâu để không lạc mất sở đắc kiến tánh, 
không lạc mất Phật tánh. Lâm Tế Ngữ Lục nói: "Nếu 
vọng [niệm] khởi lên chớ cho tiếp tục khởi, nếu chưa 
khởi thì đừng cho khởi. Như vậy còn hơn quý vị 
mười năm hành cước.” Đừng để niệm tưởng đã 
khởi lôi kéo; hãy cho qua mà không dính vào, niệm 
tưởng chỉ đến chỉ đi. Và đối với niệm chưa khởi, 
không cần thiết phải nghĩ "Ta không nên để niệm 
khởi." Nếu tập trung vào buông bỏ niệm khởi mà 
không dính mắc, sẽ lợi lạc hơn mười năm tu tập miễn 
cưỡng trong chùa. 

Hòa Ca: 

Ngày qua, trâu hoang nắm trong tay 

Như bóng không rời hình, 

Thật hài mãn làm sao! 

Ngày qua ngày hiến mình tu tập, trâu, tức tâm ý 
luôn muốn lang thang đi lạc, ngay chính trâu đó vẫn 


đi theo bạn như bóng không rời hình. 





28 Lâm Tế Ngữ Lục-chương 19. 
146 


It 1s truly a great pleasure when you know that you 
can always savor the world of no-mind 1n this way. 
There 1s no pleasure as great as this. But remember, 
1t 1S "days pass". It 1s not a matter of Just one or two 
days spent trying to tame the ox. Ït 1s not a matter of 
a mere ÍfIve-day sesshin. You must live In continuous 
concentraton on mindfulness, 1n koan sưmadhi, 
never letting up even once. Gasan Osho of Tenryu-JI 


has a verse: 


Half-wakened by the nightwatch drum 


Tomorrow what throw will Iuse.... 


Even while he 1s sleeping, a sumo wrestler 1s 
thnkimg, "In tomorrow's bout, Ï meet so-and-so. 
What throw will I use on him?" Sleeping or waking, 
he 1s always focussed on the bout. Sumo does not 
take place Just Inside the ring. Outside, even when 
sleeping, the sumo wrestler 1s thinking, "”Tomorrow, 
what throw should I use?" So I put this one request to 
you: get Into koan smadh¡, keep a firm grip on this 
line, and concentrate on correct mindfulness. 


+ 


147 


Đúng là thật hân hoan khi bạn biết rằng mình có khả 
năng luôn nếm trải cảnh giới vô niệm như thế. 
Không nguồn vui nào lớn lao hơn. Nhưng nên nhớ 
"ngày trôi qua." Không chỉ là dành một hoặc hai 
ngày cô chăn trâu. Không chỉ là việc tu năm ngày 
trong tuần /iếp tâm. Bạn phải sống chánh niệm liên 
tục, chú tâm vào công án tam-muội, đừng bao giờ lơi 
lỏng dù chỉ một lần. Hòa thượng Nga Sơn ở chùa 


Thiên Long viết: 


Đêm nghe tiêng trông canh, nửa thức nửa ngủ 


Ngày mai sẽ đánh vật hắn ... 


Ngay cả khi ngủ, võ sĩ đô vật vẫn nghĩ: "Ngày 
mai thi đấu, mình gặp v.v." Ngủ hay thức, luôn luôn 
trận đấu canh cánh bên lòng. Võ sĩ không chỉ sẵn 
sàng trên võ đài. Bước ra ngoài, ngay cả trong giấc 
ngủ, võ sĩ vẫn tự hỏi: "Ngày mai phải đánh vật hắn 
thế nào?" Tôi cũng nên bắt buộc bạn như thế: hãy 
thâm nhập công án tam-muội, năm chặt dây cương 
trên công án, vả tập trung vào chánh niệm. 


+ 


148 


Š.SHENG YEN 


Thịs fifth picture 1s the true oxherding pIcture. 
The oxherder, with whip 1n one hand and reins held 
lightly In the other, either leads the ox gently along 
the path or walks alongside 1t. From time to time, the 
ox still shows a tendency to stop and nibble the 
ørasses along the road, so the herdsman must be alert 
and not allow himself to become too frivolous or 
self-satisfied. But the ox readily responds to 
command, so the oxherder does not have to struggle 
as fiercely as he did before. In certain respects, the 
oxherder does not seem to be expending mụuch effort 
at all. The ox Just appears to follow along. Actually, 
however, aftentive practice confinues, but 1t 1S now 
even subtler. It has become part of everyday life and 


1S not so mamifestly vIsible. 


The main focus at this stage 1s the development 
Of one's power of samadhi. After the Imitial Insight 
InfO ones true nature, 1í 1s necessary to deepen 
samadhi for when vexatlons do arIse, the 
unshakeable power and calm of samadhi enables one 


to đisperse them quickly. 


149 


5. THÁNH NGHIÊM 


Tranh số 5 thực sự là chăn trâu. Người chăn, với 
ro1 vọt trong một tay và nới lỏng dây cương tay kia, 
dù dắt trâu nhẹ nhàng hay cùng chung bước trên 
đường. Thỉnh thoảng, trâu muốn dừng lại và gặm cỏ 
dọc đường, nên người chăn phải tỉnh giác bén nhậy 
và không cho phép nhẹ dạ hay tự mãn. Nhưng trâu 
sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh, người chăn không cần 
phải tranh đấu mạnh bạo như trước đây. Trên vài 
phương diện, người chăn không cần phải nỗ lực 
nhiều. Trâu vẫn đi theo. Nhưng thật ra, công phu tinh 
tấn phải tiếp tục, nhưng giờ đây nhẹ nhàng hơn. Đây 
là phần việc trong đời sống thường ngày và hiện 
hành thấy rõ. 

Điểm chính yếu ở giai đoạn này là khai triển 
định lực. Sau khi tuệ giác ban đầu chiếu soi tự tánh, 
thật là cần thiết đào sâu định lực, vì khi phiền não 
xuất hiện, định lực kiên cố và an tĩnh sẽ có khả năng 


nhanh chóng phá tan. 


150 


Most important of all, 1t 1s through deep samadhi that 
one reaches down and uproofs the suppressed seeds 
or predispostions of vexatlon. The method of 
practice at this pornt 1s different and more subtle than 
the usual gong an or huafou practice described 1n 
previous chapters. Ớø#øgam and huafou methods 
make use of a certain amount of samadhi power— 
they skirt 1ts surface, so to speak. But they are 
fundamentally diferent from true samadhi 
concentration. One can think of huafou Or gong an 
practice as a method for gathering up one's vexaflons 
or wandering thoughts and squeezing them all into 
one concentrafed spot, one unified questlon or 
problem, until there 1s no place to push them 
anymơre, at which point they explode. We use the 
sensation of doubt to focus the mind, draw together 
these vexations, and concentrate them until they 
explode. The strength of the explosion depends on 
the force behind 1t. When blowing up and bursting a 
balloon, the balloon may burst Into many pIeces, or 1† 
may only develop a small hole and slowly collapse. 
It depends on many factors, among them how much 
force one applles. In gong an and huafowu practice, 
the goal 1s to concenfrate the mind, and then— 
ultimately—to blow this concenfrated mind to bits, 
so to speak. 


151 


Hầu hết chúng ta, chính nhờ định lực uyên thâm mà 
đạt đến gốc rễ và nhỗ bỏ mầm mống hay khuynh 
hướng phiền não. Pháp tu ở đây khác hơn và tế nhị 
hơn pháp tu công án hay thoại đầu thông thường như 
mô tả ở chương trước. Pháp tu công án hay thoại đầu 
cần có định lực—có thể chỉ lòng vòng trên bề mặt. 
Nhưng cơ bản khác với chánh định. Ta có thể hiểu tu 
công án hay thoại đầu là phương pháp gom tụ phiền 
não hay vọng tưởng và nén chặt thành một điểm, một 
nghi vấn hay bải toán, cho đến khi không còn chỗ 
đây đi xa hơn nữa, tới cực điểm thì bùng nỗ. Chúng 
ta dùng nghi tình để giữ tâm tụ vào một điểm, kéo 
theo tất cả phiền não, và tập trung tất cả lại đến khi 
bùng nổ. Sức mạnh bùng nỗ tùy theo động lực phía 
sau. Khi một quả bóng nỗ tung, sẽ vỡ ra nhiều mảnh, 
hoặc chỉ tạo một lỗ nhỏ rồi xì hơi. Việc này tùy thuộc 
nhiều yếu tố, trong đó động lực mạnh cỡ nào. pháp tu 
công án hay thoại đầu, mục tiêu là tập trung tâm, và 
rồi—rốt sau—tâm tập trung sẽ nỗ tung thành mảnh 


vụn. 


152 


It 1s analogous to throwing a rock Into wafer. If 
a person with keen karmic roofs and relatively little 
vexafion uses the "doubt" method, 1t 1s like throwing 
a big rock Into a little puddle. The water 1s scattered 
and all that remains 1s the rock. Thats the aim of the 
method. However, 1f the person practicing has many 
vexatlons and doesnt really penetrate the method, 
then the result wIll be like throwing a pebble Iinto a 
lake. There will be a splash, but not enough to 
displace the water and see the bottom of the lake. 
Focusing on the zfou¿ and the doubt sensatlon 
Involves concentrating the mind on a single obJect, 
just like samadhi practice. In fact, 1f the doubt 1s all- 
absorbing, the explosion at the end will momentarily 
touch or skirt samadhi; but the experlence 1s not the 
same as samadhi proper, which entails the deliberate 
culivaion of a much deeper, unmoving 
concentration. Thus, ⁄zfou and gon an are useful 
for bringing about and deepening the Initial Chan 
ølimpse Into one's true nature. Moreover, In some 
cases—for those Individuals of particularly keen 
capacIty—the resulting experlence may be quite 
thoroupgh. But at this later stage of “herding the ox,” 
mmtlial Iinsipht must be deepened with sustained 
cultivation of samadhI proper. 


+ 


153 


Giống như ném viên đá vào nước. Nếu một 
người căn cơ mãnh lợi và tương đối ít phiền não thì 
dùng pháp tu khởi nghỉ tình, giống như ném viên đá 
lớn vào vũng nước nhỏ. Nước sẽ văng tung tóe hết và 
chỉ còn lại viên đá. Mục đích là thế đó. Tuy nhiên, 
nếu người tu có nhiều phiền não và không thực sự 
thâm nhập pháp tu, kết quả sẽ giống như ném viên 
sỏi vào hồ nước. Có văng tung tóe, nhưng không đủ 
mạnh đây nước đi chỗ khác đề thấy tận đáy hồ. Gom 
tụ vào thoại đầu và nghỉ tình bao gồm tập trung tâm 
vào một đối tượng duy nhất, y như tu tập định tâm. 
Quả vậy, nếu nghi tình hấp thu tất cả, cuối cùng bùng 
vỡ sẽ tức thời chạm vào hay lướt qua định; chứng 
nghiệm này chưa hắn là đạt định trọn vẹn, nhưng sẽ 
đưa đến công phu sâu hơn, một sự tập trung bất 
động. Do đó thoại đầu và công án đắc lực ở chỗ đưa 
đến và đào sâu kiến tánh ban đầu. Hơn nữa, trong 
nhiều trường hợp— đối với người căn cơ mãnh lợi— 
kết quả chứng nghiệm sẽ thấu đáo. Nhưng trong giai 
đoạn cuối của “chăn trâu” cần phải đào sâu tuệ giác 
ban đầu bằng cách duy trì huân tập định trọn vẹn. 


+ 


154 


5. MYOKYO-NI 


If but one thought arises, then another and 
another follows 1n an endless round. Through 
awakening, everything becomes truth; through 
delusion, it becomes error. Things do not come 1nfo 
being depending on circumstances but arise from the 
herdsman's own heart. Hold the rein tight and do not 
allow any wavering. 

Every one of these pIctures 1s sipgnificant, and 1n 
a way also contains all the others; yet PIctures 5 and 
6 are of particular importance. The title of Picture Š 
does not seem to match the picture, for surely PIcture 
4 portrays the gentling of the bull, and here the bull 
seems already gentled. Are Pictures 4 and 5 then 
portraying more or less the same thing? Not really — 
and the clue 1s In one ofthe poems to Picture 5, 'Hold 
the reimn tipht and do not allow yourself any 
wavering.' We must never forget that these pIctures 
come from real experlence, and so they are 
remarkably accurate. Once caught, It 1s not foo 
difficult to constrain the bull somewhat, so that he 
learns to obey within reason. But that 1s by no means 
vet gentled! The real gentling 1s not the crudeness of 
Just ø1vIng In, but 1s the gentling of the nature 1fself, 
and that takes place as portrayed 1n PIcture 5. 


155 


5. NI DIỆU KÍNH 

Nếu khởi một niệm, rồi niệm khác sẽ xuất hiện 
và niệm kế tiếp theo vô tận. Do giác nên được 
thành chơn, bởi mê lầm nên làm thành vọng. Sự 
vật sinh ra không tùy thuộc hoàn cảnh mà phát sinh 
từ tâm của người chăn. Hãy giữ chặt dây vàm và 
không cho phép lơi lỏng. 

Mỗi bức tranh đều có ý nghĩa, và đều dung chứa 
tất cả tranh khác; Tuy nhiên, tranh số 5 và 6 có tầm 
quan trọng đặc biệt. Đề tựa của tranh số 5 dường như 
không khớp với bức hình, vì chắc chắn tranh số 4 
miêu tả sự chăn trâu, và ở đây, trâu dường như đã 
thuần hòa. Có phải tranh số 4 và 5 miêu tả giống 
nhau không ít thì nhiều? Thực sự không hắn—và 
manh mối là nơi một trong câu kệ của tranh số 5, 
'Nắm chặt dây roi chẳng lìa thân.' Chúng ta chớ quên 
rằng những bức tranh đều đến từ kinh nghiệm thực 
tế, và vì vậy rất chính xác. Một khi được trâu, không 
quá khó để kìm hãm trâu ở mức độ nảo đó, sao cho 
trâu học vâng lời theo lý trí. Nhưng đây chưa phải là 
thuần hòa! Thuần hòa thực sự không phải chỉ là 
nhượng bộ một cách thô thiên, mà thuần hòa của tự 


tánh, và được miêu tả trong tranh sô 5. 


156 


What 1s the difference then? When I was In 
Japan and talked with American friends about horses, 
most thought horses somewhat treacherous. lt 
seemed strange, for In Europe horses are not 
considered treacherous animals. There are many 
Instances of a horse saving 1fs rider. Might there be a 
difference between a horse being ridden 1n, and a 
horse being broken 1n? You can break In a horse 
pretty quickly, and 1t will certainly obey you. Yet 
ø1ven an awkward moment, the horse will get rid of 
the rider and run ofŸ — 1t 1s not trustworthy. But a 
horse that has been properly ridden In will go along 
willingly with the rider, 1n the sense that 1f the rider 
1S Incapacitated, the horse wIll bring him home, will 
bring him help, will do almost anything. 


So there 1s a process of gentling. Returning to 
our horse analogy, 1f broken 1n too harshly, the spirit 
may break, and the horse turns either vIclous Or 1S 
Just obedient while biding 1s time. Hence training 
needs to be gentle, but firm and Inexorable — or If 
cufs no 1cel So at first, obedIence and g1ving In have 
to be learnt or got used to; by that strength of 
endurance has developed, the strength to carry on in 
spite of leøs hurting, and so on. Now the real 
gentling process actually starts. This 1s what 1s 
portrayed In PIcture Š. 


157 


Khác biệt về sau là gì? Khi tôi ở Nhật Bản và 
nói chuyện với những người bạn Mỹ về ngựa, hầu 
hết mọi người đều nghĩ rằng ngựa hơi có tính phản 
bội. Có vẻ kỳ lạ, vì ở châu Âu không xem ngựa là 
loài thú phản trắc. Có nhiều trường hợp ngựa cứu 
người cưỡi. Có thể có khác biệt giữa ngựa bị người 
ta cưỡi và ngựa tập luyện? Bạn có thê luyện ngựa 
khá nhanh, và chắc chắn nó sẽ tuân theo bạn. Tuy 
nhiên, trong lúc khó khăn rắc tối, ngựa vuột khỏi 
người cưỡi và chạy mắt—không tín nhiệm nó được. 
Nhưng biết cưỡi đúng cách, ngựa sẽ vui vẻ chạy 
theo, nghĩa là nếu người cưỡi êm thắm, ngựa sẽ đưa 


vê nhà, sẽ phụ giúp, sẽ làm hâu hêt mọi việc. 


Vì vậy, có một quá trình thuần hòa. Trở lại sự 
tương đồng VỚI ngựa, nếu động tác cưỡi quá thô bạo, 
có thê đồ vỡ về mặt tinh thần, và ngựa sẽ hung dữ 
hoặc chỉ biết vâng lời để chờ cơ hội. Do đó, sự đảo 
luyện cần phải êm dịu, nhưng vững chắc và kiên 
quyết—hoặc không ảnh hưởng người khác! Vì vậy, 
lúc đầu, phải học thân thiết với tính vâng lời và 
nhượng bộ; qua đó sức mạnh chịu đựng phát triển, 
sức mạnh chở đi tiếp mặc dù đau chân, vân vân. Bây 
giờ quá trình thuần hòa thực sự bắt đầu, và có miêu 
tả trong tranh số 5. 


158 


The bull now follows the man. But there 1s still 
the rope between them. The text warns, Tf a thought 
arises, then another inexorably follows ï( in an 
endless round.' That In a nu(shell states what Zen 


training 1s about. 


Bodhidharma 1s said to have brought 1t from 
India. 'Acclimatised' in China, 1t emerged 1nto history 
after the Sixth Patriarch. There 1s a seeming paradox 
concerning the Sixth Patrlarch. He 1s supposed to 
have run away from the monastery by order of the 
Fifth Patrlarch, on the grounds that there might be 
confention about the succession. He 1s supposed also 
to have been 1lliterate. Yet In all his talks he shows 
himself utterly familiar with the most profound 
Mahayana scriptures, and therefore we can take the 
sfory as fwo-sided, a seeming paradox with which 
the training continually confronts us. For both sides 
are always within us; we tend to split and oppose one 
against the other, Instead of realising that both sides 


need to come together 1n a merger. 


So the Sixth Patriarch 1s supposed to have been 
ordered to run away. He was eventually overtaken by 


a very seasoned old monk. 


159 


Trâu bây giờ đi theo người chăn. Nhưng vẫn 
còn dây vàm giữa họ. Chánh văn cảnh báo rằng, 
'Nghĩ trước vừa dấy, niệm sau liền theo trong vòng 


vô tận.' Đây là tóm tắt chỉ ra cách thiền tập. 


Bồ-đề Đạt-ma theo truyền thuyết đã mang 
Thiền từ Ấn Độ sang. "Thích nghi với phong thổ" 
Trung Hoa, Thiền xuất hiện trong lịch sử sau thời đại 
Lục Tô. Có một nghịch lý dường như liên quan đến 
Lục Tổ. Tương truyền Lục Tổ phải rời khỏi chùa 
theo lệnh của Ngũ Tổ, lý do là có thể có tranh chấp 
về truyền thừa kế vị. Lục Tổ là người không biết 
chữ. Tuy nhiên, trong tất cả buôi thuyết giảng, Tổ 
cho thấy mình hoàn toàn mật thiết với kinh điển Đại 
thừa uyên áo nhất, do đó chúng ta có thể xem câu 
chuyện này có hai mặt, dường như nghịch lý mà sự 
tu tập liên tục khiến chúng ta đối mặt. Vì cả hai bên 
luôn ở nơi mình; chúng ta có xu hướng phân hai và 
tên này chống tên kia, thay vì nhận biết cả hai cần 
phải hiệp nhất. 

Vì vậy, Lục Tổ được lệnh ra đi. Cuối cùng Tổ bị 


một vị tăng là thượng tọa Minh rượt theo. 


160 


There may then have been a question as to whether 
he was the genuine successor or merely an Impostor 
who had stolen robe and bowl, the proof of 
succession. Ôn being overtaken, he put them down 
on a rock. The pursuer, wanting to possess himself of 
them, found that he could not lift them. That 1n 1tself 
1S a sallent point, very much to do with our PIicture Š 
— Gentling the Bull. Why could he not lift them? A 
monk's begging bowl and a robe — even I1 It 1s the 
heavy winter robe — can be liffed easily enough. We 
have to ponder what they represented — the 
successilon — and what they therefore actually meant 
to the person to whom they were given. They must 
have meant more than his life. Had his life£ meant 
more to him, he would never have been gIven theml 
More than his own life, they also represented the 
riphtful inheritance 1n trust, and with 1t, the trust to 
hand 1t on to the next generation. These constitute 
values considered above one's own life. All cultures 
know such values and accordingly honour those who 
lay down therr lives for a value they consider greater. 


The Sixth Patriarch must have considered the 
transmission as above his own life, yet he laid that 


down, too — placed robe and bow] on a rock. 


161 


Có nghi vấn Tổ là người kế thừa chánh thức hay chỉ 
mạo danh lấy cắp y bát làm bằng chứng kế thừa. Khi 
bị đuổi theo tới nơi, Tổ đặt y bát trên một tảng đá. 
Thượng tọa Minh muốn lấy y bát, nhưng không nâng 
lên được. Đây là điểm nổi bật, rất hiệu dụng với 
tranh số 5—Chăn trâu. Tại sao thượng tọa Minh 
không thể nâng y bát? Một cái bát khất thực của một 
vị tăng và lá y—ngay cả đó là chiếc áo choàng mùa 
đông nặng trịch— vẫn có thể nâng lên dễ dàng. 
Chúng ta phải suy nghiệm về biểu tín của y bát—là 
sự truyền thừa nối pháp—và do đó thực sự có ý 
nghĩa đối với người được trao. Y bát có ý nghĩa giá 
trị hơn đời sống. Nếu đời sống có giá trị hơn đối với 
Tổ, y bát sẽ không bao giờ được truyền trao cho Tôi 
Hơn cả cuộc sống, y bát cũng đại diện cho sự kế thừa 
chân chánh và phó thác, và đồng thời, sự tín nhiệm 
truyền trao đến thế hệ tiếp nối. Những giá trị này 
được xem cao hơn cuộc sống. Tất cả nền văn hóa đều 
biết những giá trị như vậy và do đó tôn vinh những 


người năm xuông vì xem đó là giá trị cao siêu. 


Lục Tô hăn đã xem việc truyên thừa là cao hơn 
cuộc sông của mình, nhưng Tô vẫn đặt xuông—y và 


bát trên tảng đá. 


162 


What that really shows 1s that he laid down 
everything: his life, his ripht, his inheritance, his very 
heart. He had nothing left, and so was at the same 
place as the Buddha when his five disciples had 
deserted him because he had taken a bathe and eaten 
some gruel. Neither prince nor outstanding disciple 
of a famous teacher, forsaken even by those five, — 
there was nothing left. 


In the Christian representation, this might be 
analogous to Jesus', 'My God, my God, why hast 
Thou forsaken me?' Such 1s the place where there 1s 
truly nothing left. Only when all has become truly 
NOTHING can the change take place, a turning from 
the delusion of I to the awareness of true nature, the 
True Eace. 


Finding that he could not lift robe and bowl, the 
pursuer, beIing a seasoned monk of some experience 
and 1nsight, underwent a sudden change of heart. Ôn 
Just reading the text, the story seems hypocrifical. 
Zen texts frequently present seeming paradoxes — 
we must look at them with the single eye. The 
pursuer who had thought that he might face an 
Impostor, now realised that he stood 1n the presence 
of the Sixth Patriarch. 


163 


Việc này thực sự cho thấy Tổ đặt xuống tất cả: cuộc 
sống, quyền lực, sự kế thừa, tâm chính mình. Tổ 
không để lại một vật, và giống như vị thế của Đức 
Phật khi năm đệ tử (Kiều-trằn-như) đã bỏ Phật ra đi 
vì Phật đã tắm và thọ thực (tức không tu khô hạnh 
như họ). Tước vị hoàng tử lẫn đệ tử xuất cách của 
một bậc thầy nồi tiếng, bị cả năm vị (Kiều-trằn-như) 


bỏ rơi—không còn một vật. 


Trong biểu tượng Ki-tô giáo, sự kiện trên tương 
tự với Chúa Giê-su, 'Chúa ơi, chúa ơi, tại sao Ngài 
lại bỏ con?' Đây là nơi thực sự không còn một vật. 
Chỉ khi tất cả thực sự KHÔNG MỘT VẬT mới xảy 
ra biến chuyên, một sự chuyển hóa từ si mê của cái 


tôi sang tỉnh giác chân tánh, Chân Diện Mục. 


Phát hiện mình không thể nâng y bát, người 
theo đuôi, là một thượng tọa có kinh nghiệm tu tập 
và tuệ giác, trải nghiệm một sự chuyển hóa đột ngột 
trong tâm. Mới đọc, câu chuyện có vẻ đạo đức giả. 
Sách thiền thường trình bày có vẻ nghịch lý—chúng 
ta phải nhìn bằng một con mắt. Người rượt theo đã 
nghĩ rằng sẽ phải đối mặt với một kẻ mạo danh, bây 
giờ nhận ra rằng mình đứng trước mặt vị Tổ Thứ 


Sáu. 


164 


He very reverently addressed him, 'Elder Brother, I 
have not come for robe and bowl, I have come for 
the Dharma.' In a way this was true enouph. So the 
Patriarch asked, 'Before thinking of good and bad, 
what at that moment 1s the True Face, before father 
and mother were born?' And 1n ourselves, 'Before 
thinking, what 1s the True Face?" 


If one thought arises, then another inexorably 
follows on 1n an endless round. IÝ we want to come 
to that place where there 1s really No-thing, then the 
traning must be as the texts say, hard and bitter, 
because the sfripping process towards the place of 
No-thing 1s not a pleasant one. It Is described as 
'breaking one's bones' because that 1s what 1t actually 
feels like. Or breaking ones heart, because the 
thoughts that follow each other are all undercut when 
that place of real no-thing-ness suddenly 1s broken 
Iinto; and this 1s necessary for the real gentling of the 


nature of the bull. 


So Picture Š 1s called 'Gentling the Bull' In 
awakening, everything becomes true; by Ignorance 1t 


becomes efrror. 


165 


Thượng tọa Minh rất cung kính nói với Tổ, 'Cư sĩ, cư 
sĩ! Tôi vì pháp mà đến chớ không phải vì y.' Quả thật 
đúng. Vì vậy, Tô hỏi, 'Không nghĩ thiện, không nghĩ 
ác, chính khi ấy cái gì là bản lai điện mục [của 
Thượng tọa Minh| trước khi cha mẹ sinh ra?' Và nơi 


chúng ta, "Trước khi suy nghĩ, Chân Diện Mục là gì?! 


Nghĩ trước vừa dấy, niệm sau liền theo trong 
vòng vô tận. Nếu muốn đến chỗ thực sự là Không 
một vật, thì công phu phải như nội dung trên, gian 
nan và cay đăng, bởi vì quá trình buông bỏ hướng 
đến chỗ Không một vật không phải là dễ chịu. 
Thường được mô tả là "bề xương” vì thực sự đau 
như thế. Hoặc vỡ tim, bởi vì niệm tưởng tiếp nối 
nhau đều bị cắt đứt khi chỗ thực sự không một vật 
bỗng nhiên vỡ nát; và việc này cần thiết để thuần hòa 
tính nết trâu. 

Vì vậy, tranh số 5 được gọi là 'Chăn trâu'. Do 
giác nên được thành chơn, bởi mê lầm nên làm thành 


VỌnE. 


166 


The Buddha's Insight Into the Dharma, the way all 
things are, constitutes the Buddha's teaching, the 
Buddha-Dharma. Hence the way all things are and 
the Buddha-Dharma are not two separate things. The 
way things really are, 1s the way things really are. 
Through 1gnorance, through delusion, which 1s our 
warpcd seeiIng, 1t becomes error because 1t becomes 
split Into this and that. Thịs 1s white, 1snt 12 Thĩs 1s 
black, 1t 1s quite clear. And then we side with this or 
that, because we pick and choose. This dilemma 1s 
portrayed 1n the early traditional Zen stories, and also 


what needs to be done about It. 


Here the story concerning the succession of the 
Sixth Patrlarch 1s helpful. Whoever could compose a 
verse of sufficlent 1nsipht would be given the 
transmission. The old head monk, not certain that he 
was ripht, and hence not wanting to be known as the 
author, at nipht brushed his poem on a wall: "The 
(physical) body 1s the tree of enlightenment, the heart 
1S like a bright mirror on a stand; the mirror needs to 
be ever polished so that nothing can becloud 1t.' But 
the man who became the Sixth Patriarch, on being 
told what that verse was about, had his own poem 


Written next to 1. 


167 


Tuệ giác của Phật kiến chiếu Pháp, tức kiêu thức vạn 
pháp hiện hữu, tạo thành giáo pháp của Phật, Phật 
pháp. Do đó kiểu thức vạn pháp hiện hữu và Phật 
Pháp không phải hai việc riêng biệt. Kiểu thức vạn 
pháp thực sự hiện hữu, là vạn pháp thực sự hiện hữu. 
Do vô minh, do si mê, là cái nhìn bóp méo của chúng 
ta, kiểu thức hiện hữu trở thành hư vọng vì phân hai 
thành cái này và cái kia. Đây là trắng phải không? 
Kia là đen, khá rõ ràng. Và sau đó chúng ta theo phe 
bên này hay bên kia, bởi vì chúng ta chọn lựa. Vẫn 
đề nan giải này được mô tả trong chuyện thiền truyền 


thống thời sơ kỳ, và cũng cần phải như thế. 


Ở đây câu chuyện liên quan đến sự kiện Lục Tổ 
nối pháp thật hữu ích. Ai viết kệ với tuệ giác uyên áo 
sẽ được truyền pháp. Vị thủ tọa (Thần Tú), không tin 
chắc mình sẽ được, do đó muốn dấu tên, ban đêm 
viết bài kệ của mình lên vách: 'Thân là cội bồ-đề / 
Tâm như đài gương sáng / Luôn luôn phải lau chùi / 
Chớ đề dính bụi bặm.' Nhưng vị trở thành Lục Tổ, 
khi có người đọc bài kệ (của Thần Tú), liền viết bài 


kệ của mình bên cạnh. 


168 


"There 1s no tree of enliphtenment, no bright mirror, 
and no stand. When there 1s absolutely nothing, what 
can becloud what?' 


Since we know the author of this second poem 
became the Sixth Patrlarch, we might side with him. 
We like the Idea of a really clean sweep, a new sfart. 
So we are already picking and choosing, are we not? 
But poems like these, teachings like these, are match- 
pAIrs; one 1s not possible without the other. We must 
not take sides, with one or the other, with either this 
or that, but need to face both this and that, and realise 
that the one 1s necessary for the other to occur; and 
that the other could occur only because of the one. 
"There 1s something for Buddhas to do, and 
something for the people to carry out Is such a 
matched patr. Zen trainng always presents us with 
them. We 1n our ignorance consider them as 
paradoxes, conundrums, mind-busters — pIcking and 
choosing between what this could mean and that 
might mean, Instead of realising that as a palr, we 
have to see 1f in the round, from all sides and aspecfs, 
clearly and distinctly, but without taking sides, 
without refusal and w1thout attachment. 


169 


'Bồ-đề vốn”? không cây?Š / Gương sáng cũng chăng 
đài / Xưa nay không một vật / Chỗ nảo dính bụi 
băm?” 

Vì biết tác giả bài kệ thứ hai là Lục Tổ, chúng ta 
có thê theo phía Tổ. Chúng ta thích ý niệm quét sạch, 
để khởi sự mới tỉnh. Vì vậy, chúng ta đã lựa chọn, 
phải không? Nhưng những bài kệ như trên, những lời 
dạy như trên, là cặp song song; bài này không đạt 
nếu thiếu bài kia. Chúng ta không nên theo một bên, 
người này hay người kia, cái này hay cái nọ, nhưng 
phải giáp mặt cả hai, và nhận biết cái này cần thiết 
cho cái kia xảy ra; và cái kia xảy ra chỉ vì có cái này. 
"Có việc chư Phật phải làm, và có việc để mọi người 
gánh vác" đây là cặp tương xứng. Tu Thiền luôn luôn 
trình bày có mình có người. Chúng ta vì vô minh 
xem là nghịch lý, câu hỏi hóc búa, phá hoại tâm trÍ—— 
lựa chọn giữa những sự kiện như thế có nghĩa và có 
thể là, thay vì nhận biết đó là song song, chúng ta 
phải thấy hết chung quanh, từ mọi phía và mọi mặt, 
rõ ràng và rành mạch, nhưng không nghiêng bên nảo, 


không chối bỏ cũng không chấp dính. 





2 Xưanay.(DG) - " 
28 Người đời có thê hiêu lâm là vì tọa thiên dưới cây Bô-đê như 
đức Phật Thích-ca cho nên sẽ giác ngộ. (D.G.) 

170 


If we really traverse the place of nothing-at-all, such 
matched palrs are seen in the round, and we are no 
longer caugpht up 1n thoughts of pickmg and 
choosing. The one who thinks, who 1s he? What 
happens If there are no more thoughts? What 
underlies thoughts? That 1s for us to find out. 


'Thoughfs arise, not from the surroundinøs, 


but out of the herdsman's own heart.' 


We always think that thoughts are Instigated by 
the surroundinss. But they arise from our own heart, 
according to our reaction pattern. Everything that we 
remember — or even have forgotten — may come 
up 1n our thouphfts, Instantaneously, when a situatlon 
trlgøers assoclatlons. Yet these thoughts cannot be 
said to come from the situation 1tself; 1ƒ there 1s no 
oufsdde stimulus, thougphts arise nevertheless, 
endlessly. Sense deprivatlon tests have shown that 
very clearly. IÝ we are not disporting ourselves 1n 
outer distractions which stimulate thoughts, then the 
'1Inner film' begins to roll. We do not really need 
sense deprivafion tests to convince ourselves of that; 
the meditation cushion 1s good enough† 'One... two... 


oh goodness me, when 1s this going to end?! 


171 


Nếu thực sự thấu suốt chỗ không một vật, chúng ta 
sẽ nhìn thấy những cặp song song như vậy chung 
quanh, và sẽ không còn nhiễm trước vào niệm tưởng 
chọn lựa. Người suy nghĩ, là ai vậy? Việc gì xảy ra 
nếu hết niệm tưởng? Nền tảng của suy nghĩ là gì? 


Chúng ta phải tìm hiểu. 


'(Niệm tưởng) chắng phải do cảnh có, chỉ tự 


tâm (người chăn) sanh." 


Chúng ta cứ nghĩ rằng môi trường xung quanh 
xúi giục niệm tưởng. Nhưng niệm tưởng khởi lên từ 
tâm, theo phản ứng đóng khung của chúng ta. Tất cả 
sự vật chúng ta nhớ hoặc thậm chí đã quên—có thể 
xuất hiện trong suy nghĩ của mình, ngay lập tức, khi 
một tình huống liên quan kích hoạt. Tuy nhiên, 
những niệm này không thể nói là xuất phát từ chính 
tình huống đó; vì nếu không có kích thích bên ngoài, 
niệm tưởng vẫn khởi lên không dứt. Những thử thách 
vô nghĩa đã chứng minh rất rõ ràng. Nếu không quan 
tâm đến những rối rắm bên ngoài kích thích khởi 
niệm, thì bộ phim bên trong' sẽ cuộn lại. Chúng ta 
không thực sự cần những thử thách vô nghĩa để 
thuyết phục mình; bồ đoàn tọa thiền đủ chứng minh! 


"Một... hai... ôi trời, khi nào chuyện nảy chấm dứt?! 


172 


I remember a story I heard in Dattoku-Ji. A 
young South African had been sitting there for some 
months. Then came the hard Rohatsu Sesshin. From 
the second day on, he could not heÌp 1t; every period, 
as soon as 1í was clapped off, he was outside his 
home 1n Cape Town, with his red sports car waifing. 
He stepped 1n and drove off, throuph avenues that he 
liked most, up this slope which he liked, past those 
trees which he adored, over this level stretch where 
he could really go at full speed, all around Table 
Mountam, and Jjust when, tingl ting!' the Inkim 
sounded again, he arrived back on his cushion! 


Not from the surroundings, thoughts arise from 
one's own heart, even 1f there 1s nothing to engender 
them! They can be dangerous too. In the sixtles, 
when lone sailing first became fashionable, some 
salors vanished from ther crafs, and others 
vanished together with their craffs, mostly In calm 
weather. Questionnaires were circulated to discover 
why such tragedies occurred, asking what conditions 
were experlenced as the most trying. SurprIsinply, 
the consensus was that while bad weather and storms 
Wwere, of course, feared, vyet there was also a 
challenge to face. 


173 


Tôi nhớ một câu chuyện đã nghe trong chùa Đại 
Đức. Một thanh niên Nam Phi đã tọa thiền trong 
chùa được vài tháng. Sau đó đến khóa tu tiếp tâm 
Lạp-bát gian nan. Từ ngày thứ hai anh hết chịu nỗi; 
mỗi thời thiền, ngay khi kết thúc, anh phóng ra ngoài 
nhà của mình ở Cape Town, với chiếc xe thể thao 
màu đỏ đang chờ sẵn. Anh bước vảo và lái xe, chạy 
qua những con đường ưa thích nhất, lên ngọn dốc 
thích thú, qua hàng cây đáng yêu, trên đoạn đường 
này, anh có thể thực sự chạy hết tốc lực, quanh Núi 
Bàn, và ngay khi, 'ting! ting!' tiếng Inkin lại vang lên 
lần nữa, anh trở lại trên bồ đoàn của mình! 

Niệm tưởng không khởi từ cảnh mà khởi từ tự 
tâm, ngay cả khi không có gì thúc đây! Niệm tưởng 
vẫn có thê nguy hiểm. Vào những năm sáu mươi, khi 
loại du thuyền một người lần đầu tiên trở thành thời 
trang, một số thủy thủ bỏ nghề, và những người khác 
biến mắt với tàu bè của họ, nhất là khi trời êm. Câu 
hỏi truyền miệng muốn khám phá lý do tại sao những 
thảm kịch như vậy xảy ra, hoàn cảnh nào nguy ngập 
nhất họ đã phải trải qua. Thật ngạc nhiên, ai nây đều 
bảo khi thời tiết xấu và có bão tất nhiên đều sợ hãi, 


dù có sự thách thức trước mặt. 


174 


But really scary and frightening to everybody were 
the long, calm spells where thoughts stretched out all 
by themselves and existence somehow, too became 
tenuous. One can quite understand that once this 
inner film begins to roll, a man may step overboard 


or become lost with his boat. 


Not a thing to be undertaken without a certain 
amount of training! Some realise this. While training 
at Dattoku-jJi, a young American called. He said he 
had come to Japan for a spectfic reason. He was 
studying mathematics, had two more years to øo, but 
had run out of money. He had so far managcd to pay 
for his study by having a few periods of1solation 1n a 
space capsule. Now he had been offered a chance to 
make sufficlent money to pay for the last two years. 
It entailed being shut up 1n a space capsule with one 
other person for some three months. The difficulty 
was not Just being alone, but being crowded with 
another person. They had been warned that 1t could 
get on the nerves! Also, that 1f they could not stand 1t 
for the period the test required and had to be released 
before, they would forfeit most of the feel So he had 
come to learn traditional Zazen to make sure he 


could endure. 


175 


Nhưng thực sự đáng khiếp sợ đối với mọi người là 
những câu thần chú dài, thầm đọc nơi niệm tưởng tự 
trải đài và có mặt, cũng không có thực chất. Ta sẽ 
hiểu được là một khi bộ phim nội tâm như thế bắt 
đầu cuộn lại, một người có thể bước xuống biên hoặc 


mât tích với chiêc thuyên của mình. 


Không việc nào bảo đảm hoàn thành mà không 
đồ sức công phu nhất định! Có người biết như vậy. 
Trong khi tu tập tại chùa Đại Đức, một người Mỹ trẻ 
tuổi gọi tôi. Anh nói đến Nhật Bản có lý do. Anh 
đang học toán, còn hai năm nữa, nhưng đã hết tiền. 
Anh đã xoay sở đề trả tiền cho nghiên cứu của mình 
bằng cách cách ly vài lần trong khoang vũ trụ. Bây 
giờ anh đã có cơ hội kiếm đủ tiền trả cho hai năm 
qua. Anh phải giam mình trong khoang vũ trụ với 
một người khác vài lần mỗi lần ba tháng. Khó khăn 
không phải ở một mình, mà chung đụng với người 
khác. Họ đã được cảnh báo rằng thần kinh có thể 
căng thắng! Ngoài ra, nếu họ không chịu đựng được 
trong khoảng thời gian thử nghiệm cần thiết và phải 
ra khỏi trước thời hạn, họ sẽ mắt hầu hết phí khoản! 
Vì vậy, anh đến chùa tu học Thiền truyền thống để 


đảm bảo mình có thê chịu đựng. 


176 


I rather liked that; he might not do 1t for religlous 
reasons, but he had got the essential idea of 1t. I 
asked the monastery, and they agreed; he had a good 
purpose, and 1f he was willing to go through with 1t, 


he would be welcome. He worked hard. 


Then he returned to the States, got through the 
test programme, and completed his degree 1n 
mathematics. But, In a strange way, what he had 
done, sitting 1t out, both in the monasfery and 1n the 
space capsule, had gIven him a feel for the Buddha's 
Way. After he had got his depree In mathematics, he 
changed course and read Buddhist philosophy, 
learnng Chinese and Japanese, and qualifying In 
Buddhist studies and translations. Strange how these 


things gol 


Through awakening, cverything becomes 
truth; throuph delusion i( becomes crror. 
Thoughts arise not from the surroundings, but 
from the herdsman's own heart. Hold the rein 
tiph(, and do not allow yourself any wavering. 


Thus, the gentling of the bull. 


li 


177 


Tôi thích như thế; anh không tu tập vì lý do tôn giáo, 
nhưng anh nắm được ý chánh. Tôi xin chùa nhận 
anh, và chùa đồng ý; anh có mục đích tốt, và nếu 
quyết định tiến hành, sẽ được đón vào. Anh tu tập 


tinh tấn. 


Sau đó, anh trở về Hoa Kỳ, thi đậu chương trình 
kiểm tra và hoàn tất bằng toán học. Nhưng, thật kỳ 
lạ, những việc anh đã làm, khi ngồi, cả trong tu viện 
lẫn trong khoang vũ trụ, mang đến cho anh một cảm 
giác về Phật Đạo. Sau khi lấy bằng toán học, anh đôi 
bộ môn và theo học triết lý Phật giáo, học tiếng 
Trung và tiếng Nhật, và tốt nghiệp chuyên ngảnh 
Phật học và dịch thuật Phật pháp. Lạ thay những 
chuyện như vậy! 

Do giác nên được thành chơn, bởi mê lầm 
nên làm thành vọng. Chắng phải do cảnh có, chỉ 
tự tâm (người chăn) sanh. Dây mũi nắm chắc 
không cho toan tính. Như vậy là chăn trâu. 


+ 


178 


6. RIDING HOME ON THE OX 


Vamada Mumon 


PREEACE: 


Shields and spears are gøone; winning and 
losing are nothing again. 

You sing woodsmen's village songs and play 
children's country tunes. 

Stretched out on back of your 0X, you øaze at 
the sky. 

We call you but you won't turn around, 


catch at you but you won't be tied down. 
VERSE: 


Riding high on your oöx, leisurely you head for 
home. 

Tril”ng on a nomad' flute, you leave in the 
©€V€HIHĐ IHISÍ. 

In each beat and verse, your boundless 
/Jccling, 

To q close companion, what necd f0 ImoV€ your 


lips? 


179 


TRANH THIÊN TÔNG SỐ 6: CƯỠI TRÂU 
VẺ NHÀ 


HT Thích Thanh Từ dịch 
DẪN: 


Can qua đã hết, 
được mắt về không. 
Hát khúc ca ông 
tiều, thổi bản nhạc 
của chú mục đồng. 
Ngồi ngang trên 


lưng trâu, mắt ngắm 





trời mây. Kêu gọi 
không xoay đầu, 
nắm bắt chẳng dính buộc. 

TỤNG: 

Ky ngưu đà lê dục hoàn gia 

Khương địch thanh thanh tổng vãn hà 

Nhất phách nhất ca vô hạn ý 

Tri âm hà tắt cỗ thần nha. 

(Cðỡi trâu thong thả trở về nhà 

Tiếng sáo vỉ vu tiễn vãn hà 

Một nhịp một ca vô hạn ý 

Trì âm nào phải động môi à?) 


180 


6. Vamada Mumon 


"Riding home on the ox”: this 1s the sfaøe 
where having tamed the ox and having made 1t your 
own, you ride 1t back to your own home. If you had 
gone 1nfo the mountains to tame the ox and then Just 
stayed there riding your ox around, this would have 
been like the searcher who never came back and thus 
became the obJect of other searchers. Shakamumi 
went Into mountains fo engage 1n practice but 1f he 
had Just left off there in the mountains, 1f he had left 
off at Just being a buddha, there would be no saving 
Of sentlent beings. So, he too came down from the 


mounfa1ns. 


All acts are Iimpermanent. All things move. 
There 1s nothing In this world that can be depended 
on. You say that you musf engage In zazen practice 
in order to liberate yourself from the round of birth 
and decay, but having liberated yourself from the 
round of birth and decay, you musft once again return 
to the world of Impermanence. When one attains 
kensho, then one returning to the original world of 
Impermanence, that world of Impermanence 


becomes world of reality. 


181 


6. SƠN ĐIÈN VÔ VĂN 


"Cưỡi trâu về nhà": Đây là giai đoạn đã thuần 
hòa và trâu vâng phục, bạn cưỡi trâu về nhà. Nếu đã 
vào núi chăn trâu và ở lại cưỡi trâu đi loanh quanh, 
giống như người tìm trâu không về nhà thì như vậy 
sẽ thành đối tượng kiếm tìm khác. Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni vào núi tu tập nhưng nếu chỉ ở yên trong núi, 
nếu ở yên để chỉ làm Phật, sẽ không cứu độ chúng 


sanh. Vì vậy Phật xuống núi. 


Chư hành vô thường. Mọi vật đều chuyển động. 
Không một vật nào trên thế gian có thê lệ thuộc vào. 
Bạn nói rằng tu Thiền để tự độ thoát khỏi vòng sanh 
tử, nhưng một khi được giải thoát khỏi sanh tử, bạn 
phải trở lại thế gian vô thường. Khi kiến tánh, rồi trở 
lại thế gian vô thường, thế gian vô thường này trở 


thành thế gian hiện thực. 


182 


To be ripht im the very middle of ceaselessly 
churning dally life, Just this 1s the pure land of 
serenify and nirvana. One who refuses to refurn 1s not 
genuine. In the everyday world of common sense, the 
flowers are red and the willows are green. But In 
zazen, one destroys that world of common sense and 
enfers a world where flowers are not red and willows 
are not green. But one must not stop at this point. 
Only when you have returned to the world where 
flowers are red and willows are green has really 
attained truth. Smash right through heaven and earth 
to where the willows are green; break right through 
the bottom to where the flowers are red. This 1s what 


1t means to come riding home on the ox. 
PREFACE: 


Shields and spears are gone; winning and 


losing are nothing agøain. 


"Shields and spears" symbolize fighting and 
struggle. In the mind, a thought arises. You struggle 
over this thinking to yourself, "I mustn't let a thought 
arise." But inevitably another thought arises. Again 
you think this will not do, but nevertheless again 


thoughts arise. 


183 


Sống ngay giữa dòng đời hằng ngày không ngừng 
sóng gió, đó là tịnh độ tịch lặng và Niết-bàn. Không 
trở lại là không đúng. Trong cuộc đời thường ngày, 
hoa thì thắm và liễu thì xanh. Nhưng trong tọa thiền, 
ta buông bỏ thế gian đời thường và đi vào cõi giới 
hoa không thắm và liễu không xanh. Nhưng phải 
dừng lại ở điểm này. Chỉ khi nào bạn trở lại thế gian 
hoa thắm và liễu xanh mới thực sự đạt được lẽ thật. 
Đập tan thấu trời đất chí đến chỗ liễu xanh; phá vỡ 
thấu tận đáy chí đến chỗ hoa thắm. Đó là ý nghĩa 
cưỡi trâu về nhà. 
DÂN: 


Can qua [khiên và giáo] đã hết, được mất về 


không. 


"Can qua [khiên và giáo]” tượng trưng cho 
Ø1aO chiến và tranh đấu. Có một niệm khởi lên trong 
tâm. Bạn tranh đấu với niệm tưởng: "Ta không nên 
để niệm khởi." Nhưng không thể tránh một niệm 
khác nồi lên. Bạn lại nghĩ không nên, nhưng niệm cứ 
khởi. 


184 


This 1s the struggle that arises in the mind. Delusive 
passion grapples with the desire for enlightenment 
ø1ving rise to the struggle withim the mind. This 1s 
mentioned 1n Picture One, "Winning and losing 
consume you like flames. Right and wrong rIse 


round you like blades. " 


The more you do zazen, the more your 
conscilousness became confused. Thafs good or 
thats bad; m wimning or Im losing, she's nice and 
he's nasty—there 1s no end to this stream of unreal 
thoughts that well up im your mind. But as the 
training of the ox proceeds, these unreal thoughts 
fade away; the struggle between delusive passlons 
and the desire for enliphtenment subsides. Both 
delusive passions and enliphtenment fade away. 
Samsara and nirvana fade away. Person and ox fade 
away, koan s and zazen fade away. This 1s truly to be 


1mmersed 1n kensho. 


When the struggle in the mind has subsided, 
then the person of no-mind rides the ox of no-mind 
home. There 1s nothing to be bothered about and 
nothing about which to feel constrained. Become like 


this and everywhere 1s home. 


185 


Đó là tranh đấu nội tâm. Dục vọng vật lộn với khao 
khát giác ngộ đưa đến xung đột nội tâm. Điều này đã 
nói trong tranh số 1: "Được mất bừng lên, phải quấy 


đua khởi.” 


Càng tọa thiền thì tâm thức càng rối loạn. Đây 
đúng đó sai; tôi được hay tôi mắt, chị này đẹp——anh 
kia xấu dòng vọng tưởng không ngừng trôi nỗi 
trong tâm. Nhưng khi tiến hành chăn trâu, vọng 
tưởng liền tan; xung đột giữa phiền não si mê và 
khao khát giác ngộ giảm bớt. Cả hai phiền não si mê 
và khao khát giác ngộ tan biến. Sanh tử và Niết-bàn 
đều mất. Người chăn và trâu không còn, công án và 
tọa thiền không còn. Đây mới thực sự kiến tánh. 

Khi xung đột trong tâm lặn mắt, rồi người chăn 
vô tâm cưỡi trâu vô tâm về nhà. Không còn gì phiền 
toái và không còn gì cảm thấy bó buộc. Như thế thì 


đâu đâu cũng là nhà. 


186 


Bankei ZenjJI often said, that when you become the 
master of the world, the entire world becomes your 
own home. Wherever you go, you need feel no 
reserve. When ShakamunI attained satorI, he became 
master ofthe world. Wherever he went, he never had 
to worry about food. Wherever he went, he was 
always welcomed enthusiastically. He never had to 
worry that he was Imposing on people. In this way, 


the person of no-mind rides the ox ofŸno-mind home. 


You sing woodsmen's village songs and play 


children's country tunes. 


Woodsmen sing simple, Iinnocent songs. Once 
you have become no-mind, complicated music like 
"Chidori no Uta" or a Beethoven Symphony become 
unnecessary. The master of the world does not need 
to have anyone stand around and listen. You have 
fun by yourself. Having once become childlike 1n 
heart and mind, you are content to sing folk songs or 
chỉdrens songs, simple songs that requre no 
technique or artifice. In pIctures you often see the 
scene depIcted here, of a young boy perched on the 


back ofan ox playing his flute. 


187 


Thiền sư Bàn Khuê thường nói, khi bạn làm chủ thế 
gian, cả thế gian đều là nhà mình. Đi đến đâu đều 
cảm thấy không ngăn ngại. Khi đức Phật giác ngộ, 
trở thành ông chủ của thế gian. ĐI đến đâu, Phật 
không phải lo lắng ẩm thực. Đi đến đâu, luôn luôn 
được đón mừng nồng nhiệt. Phật không bao giờ lo 
lắng áp đặt mọi người. Như thế, người chăn vô tâm 
cưỡi trâu vô tâm về nhà. 

Hát khúc ca ông tiều, thôi bản nhạc của chú 


mục đồng. 


Ông tiêu hát khúc ca bình dị và hồn nhiên. Khi 
vô tâm thì ca khúc phức tạp như "Chidori no Uta" 
hay nhạc giao hưởng Beethoven sẽ không cần thiết. 
Ông chủ của thế gian không cần phải có người đứng 
gần đó và lắng nghe. Bạn sẽ vui với chính mình. Với 
tâm ý trẻ thơ, bạn hân hoan hát lên bản dân ca hay ca 
khúc thiếu nhi, bài hát mộc mạc không cần kỹ thuật 
hoặc màu mè. Trong bức tranh bạn thường thấy vẽ ở 


đây là một chú bé ngồi trên lưng trâu thôi sáo. 


188 


Stretched out on back of your 0x, you øaze af 
the sky. 


You lay your no-mind body down on the back 
of the no-mind ox and leave everything up to the ox. 
The ox wIlÏ not wander 1nto someone else's field nor 
wIll 1t stick 1ts nose Iinto piles of garbage. Leaving 
everything up to the ox, you look up but see nothing 
but the vast, vast sky. You gaze only at the blue sky 
and see nothing on the ground. Since no things are 


seen, no thoughts arise. 


This 1s truly a carefree scene. Here you have 
reached the pinnacle of life. One who says I want 
this or I want that, I want to do this or Ï want to do 
that, 1s still wandering around 1n lifes path. But 
when you have reached the peak, there 1s no need to 
climb anymore, no need to toil and sweat anymore. 
You Just gaze at the sky or look down at the world 
below. Looking down, you see others still sweating 
and climbing while mutfering to themselves, "We're 
halfway there" or "WeTre three quarters of the way 
there." Yes, 1fs tough. There's still more to go. Its 


where you want to ø1ve up and turn back. 


189 


Ngồi ngang trên lưng trâu mắt ngắm trời 
mây. 

Bạn đặt thân vô tâm ngồi trên lưng trâu vô tâm 
và để mọi sự mặc cho trâu. Trâu sẽ không đi rong 
vào ruộng người hay thọc mũi vào đống rác. Để mặc 
trâu, bạn nhìn lên không thấy gì ngoài trời rộng bao 
la. Trời xanh và không thấy một vật trên mặt đất. Vì 


không thấy một vật nên không một niệm khởi lên. 


Đây thực sự cảnh tượng thong dong. Bạn đạt 
đến tuyệt đỉnh đời sống. Nói rằng tôi muốn điều này 
muốn vật nọ, muốn làm việc này việc kia, vẫn là 
lang thang trên đường đời. Nhưng khi lên tới đỉnh, 
không cần phải leo trèo nữa, không còn khó nhọc vất 
vả nữa. Chỉ để mắt nhìn lên trời hay ngó xuống thế 
gian. Nhìn xuống, bạn sẽ thấy người khác đang toát 
mồ hôi leo lên và tự nhủ: "Chúng ta tới nửa đường 
rồi" hoặc "Chúng ta tới ba phần tư rồi." Vâng, thật là 
gay go. Còn phải đi nữa. Đây là chỗ muốn bỏ cuộc 


vả quay vê. 


190 


Those who are still thinking about making money, 
about making a name 1n soclefy, are wandering 


around at the half way pont. 


You stretch out on the back of the ox and gaze 
at the sky. There 1s nothing under the sun you seek. 
Though you seek nothing, everything 1s gIven. 
Because 1t 1s all your own home, you pick up 
whatever you feel like and there 1s no one to 
complamn. Without asking for anything, all 1s 
provided. This consclousness 1s "Riding the Ox 


Home". 


We call you but you won't tum around, catch 


at you but you won't be tied down. 


At this stage, even If one were to call at you, 
you would not even glance back. Even 1f one tried to 
turn you from the world of discrimination, even 1f 
one aftempted to pull you away from the world of 
delusive passion, you would not look back. 
Answering only "Is that so?" you are not caught up 
by such thmngs as "absolute cequalty," 
"nondiscrimination," "not one thíing” and so on. 


"Catch at you” refers to catching fish 1n baskets. 


191 


Người nào còn nghĩ làm ra tiên, tìm tiêng tăm trong 


xã hội, đều lang thang ở giữa đường. 


Bạn nằm dài trên lưng trâu và nhìn trời xanh. 
Không một vật dưới ánh mặt trời để kiếm tìm. Dù 
không một vật kiếm tìm, đều được ban cho tất cả. 
Bởi vì tất cả là nhà của bạn, bạn nhặt lấy thứ gì ưa 
thích và chăng ai than phiền. Không đòi hỏi thứ gì 
mà được cung cấp mọi thứ. Tâm thức này là "Cưỡi 


trâu về nhà". 


Kêu gọi không xoay đầu, nắm bắt chẳng dính 


buộc. 


Ở giai đoạn này, người nào kêu gọi, bạn cũng 
không thèm ngó lại. Ngay cả cố kéo bạn ra khỏi cõi 
giới phân biệt đối đãi, gắng đây bạn ra khỏi cõi giới 
dục vọng, bạn cũng không xoay lại. Chỉ trả lời "Thế 
à?" bạn không bị trói buộc vào những thứ như "tuyệt 
đối bình đăng," "vô phân biệt," "không một vật" và 


v.v. "Năm bắt bạn" chỉ cho bắt cá trong lưới. 


192 


But even 1f one were fo try net you or scoop you up, 
you wIll not be kept. Promptly you hurry on home. 
You do not get caught up im either the world of 
discrimination or In the world of equality. You do 
not get caupht up 1n either the world of unreal 
thoughts or the world of satori. You traverse heaven 
and earth having attained the great freedom of never 
beng caupht up by anythng. This 1s the 
COnscIousness you attain from having mastered how 
to ride the ox. Yet you do not wander away. You 
return ripht to the beginning to sfart again from 
scratch. This 1s riding home on the 0Z. 


VERSE: 


Riding high on your ox, leisurely you head for 
hơme. 


You worry neither about seeking safori nor 
about extinguishing delusive passion. Cutting off all 
thought, there 1s no one 1n the world you think either 
nice or nasty; with the mind of no-mind, you meet 
everyone as 1Ÿ for the first time. With that relaxed 
and expansive aftfitude, you casually leave everything 
to the ox so that wherever 1t øoes you are at home. 
Leaving everything completely to the ox, you return 
home. 


193 


Cho dù cố giăng lưới hay xúc lên, bạn vẫn không bị 
bắt. Nhanh chóng bạn quay về nhà. Bạn không bị trói 
buộc vào cõi giới phân biệt hay bình đắng. Bạn 
không bị trói buộc vào cõi giới vọng tưởng hay giới 
xứ giác ngộ. Bạn xuyên suốt trên trời dưới đất được 
đại tự tại không hề ràng buộc vào điều gì. Đây là tâm 
thức đạt được khi đã làm chủ việc cưỡi trâu thành 
thạo. Bạn không còn đi rong nữa. Bạn trở về điểm 
khởi đầu để bắt đầu lại từ con số không. Đó là "cưỡi 


trâu về nhà." 
TỤNG: 
Cỡi trâu thong thả trở về nhà. 


Bạn không lo lắng tìm cầu chứng ngộ hay đoạn 
trừ dục vọng. Buông bỏ mọi niệm tưởng, bạn chăng 
còn thấy trên đời này ai là đẹp ai là xấu; với tâm vô 
niệm, gặp ai như mới gặp lần đầu. Thái độ thư thả và 
rộng lượng, bạn ngang nhiên bỏ mặc tất cả cho trâu 
muốn đi đâu thì đi bạn vẫn ở nhà. Tất cả đều để trâu 


mặc nhiên, bạn về nhà. 


194 


Trilỉng on a nomad"s flute, you leave in the 


©€V€HIHgĐ IHISÍ. 


The flute referred to here 1s one that the nomad 
tribes west of China used, a flute perhaps like the 
ones blown by the anclent Turks or Persians. Here, 
you SIt astride the ox blowing your flute; relaxed and 
af ease, you are øoing home. The evening mist that 1s 
sfarting to close round the surrounding mounfaIns 
beautifully catches the light of the setting sun. Who 
needs cenliphtenment or delusion, samsara or 


nirvana?2 


In each beat and verse, your boundless 
Jeccling, 

Alone you clap your hands 1mm time, alone you 
sing to yourself, full of a truly bright and peaceful 
cheerfulness. When the heart 1s full of such bright 
cheerfulness, then by 1fself a cheerful song comes 


from your ÏIps. 


To q close cornpanion, what need f0 ImoV€ your 
lips? 


The words "close companion" here translate a 
Chinese word wriften with the characters for "know"”" 


and "sound". 


195 


Tiếng sáo vi vu tiễn vãn hà. 

Cây sáo chỉ cho người du mục ở Trung Hoa 
thường sử dụng, có lẽ giống với người Thổ Nhĩ Kỳ 
hay Ba Tư hay thối. Ở đây bạn ngồi trên lưng trâu 
thôi sáo; thong dong và an ôn, bạn đang về nhà. 
Sương chiều bắt đầu bao phủ chung quanh núi vướng 
víu ánh nắng mặt trời lặn thật đẹp. Có ai cần giác hay 


mê, sanh tử hay Niết-bàn? 
Một nhịp một ca vô hạn ý 


Một mình bạn vỗ tay đúng thời, một mình bạn 
hát ca, tràn đầy hoan hỷ thật tươi sáng và bình an. 
Khi tâm dâng trào hoan hỷ tươi sáng như thế, bài ca 
hoan hỷ tự nở trên môi. 

Trị âm nào phải động môi à. 

Cụm từ "tri âm" do hai chữ “tri” là biết và “âm” 
là tiếng. Là người thực sự biết tâm bạn và tâm trạng 


IỆ TỊ 


gọi là "tri âm," "người hiêu biệt qua âm thanh." 


196 


A person who truly knows your heart and state of 
mind 1s called "know-sound," "one who knows by 
sound." According to the classical Chinese work 
known as ®øessh¡ (Ch. Lieh-ízu) there was 1n ancIenf 
times a great master of the Chinese lute called 
Hakuga. Hakuga had a close friend named Shò 
Shiki. Shò Shiki could tell Hakuga's state of mind 
Just by listening to the melody which Hakuga played 
on the lute. When Hakuga was feeling happy, Shò 
Shiki knew this Just by listening to the Hakugas 
playing of the lute. Thus the term "one who knows 
by sound” has come to mean "close companion”, one 
who knows Immediately the other person's state of 
mind. When Shò Shiki died, Hakuga felt that there 
was no longer anyone left who could under stand 
him, no one who truly knew how to listen to his 
music, and so, you meet he cut the strings of hIs lute. 
This 1s what 1s meant by a true close companion, one 
who knows by sound. 


Such close companions who know cach other's 
heart do not have to speak to each other, do not have 
to actually utter words with their lips. They have no 
need for formal greetings like "Hello”" or "Goodbye”. 
They do not quibble with each other. 


197 


Thời xưa theo Liệt Tử truyện có một đại nhạc sĩ đánh 
đàn là Bá Nha. Ông có một bạn hữu thân thiết là Tử 
Kỳ. Khi Bá Nha đàn, Tử Kỳ nghe qua âm điệu có thể 
nói ra tâm trạng của Bá Nha. Khi Bá Nha cảm thấy 
hạnh phúc, Tử Kỳ chỉ cần lắng nghe tiếng đàn liền 
biết. Từ đó danh từ "người tri âm" có nghĩa “bằng 
hữu thân thiết,” tức người hiểu ngay tâm người khác. 
Khi Tử Kỳ qua đời, Bá Nha biết không còn ai hiểu 
mình nữa, không còn ai biết nghe tiếng đàn của mình 
nữa, liền cắt đứt dây đàn. Đây là ý nghĩa một bằng 
hữu thân thiết thực sự, người tri âm. 

Những bằng hữu tâm giao như thế hiểu hết tắm 
lòng của nhau, không cần mở miệng hé môi. Không 
cần phải lịch sự như “Chào mừng” hay “Tạm biệt.” 


Cũng không cần phải trau chuốt ÿ ngữ. 


198 


When Hakuin Zenji was at the temple ShòJu-an In 
liyama, he was hounded and ridiculed by his master, 
ShòJu Ròjin, "the old man of Shòju". He was 
working on the koan, the Death of Nansen, "After 
Nansen died, where dịd Nansen go?" No matter how 
many times he went to snzen, he always received a 
beating. On one terrible occasion, he was even 
kicked out of the house and fell into the mud left by 
the recent raIns. Again and again he was treated 
terribly. But for Hakum, this treatment made his 
koan a matter of life and death. By day, by mipht, he 
maintained koan sưmadhi. Ceaselessly he worked on 
his koan. Even while begging out In front of farmers' 
houses, he was sunk 1n koan sưmnadhi. Always hs 
concenfration was on his koan. Once when an old 
woman yelled at himm, "Go away!" he did not notice. 
He was concerned only with "After Nansen died, 
where dịd Nansen go?" The old woman lost her 
temper. "So this monk can hear, eh?" she said and 
smacked him with her broom. Hakuin fell over on 
the spot. Passers by got excifed thinking that the 
monk may have suddenly fallen over dead. A large 
crowd gathered round making a great commotion 


when all ofa sudden he came to his senses. 


199 


Khi ở Chánh Thọ am hạt Iiyama, Bạch Ấn Huệ Hạc 
bị thầy là Chánh Thọ Lão Nhân rượt đuôi và giễu 
cợt. Bạch Ấn đang tham công án Cái Chết của Nam 
Tuyên, "Sau khi chết Nam Tuyền đi về đâu?" Bao 
nhiêu lần vào tham thiền”, đều bị ăn gậy hét mắng. 
Có một lần kinh khủng nhất, Bạch Ấn bị xô té văng 
ra khỏi nhà rớt vào bùn khi trời vừa dứt mưa. Nhiều 
lần ngài bị đối xử như thế. Nhưng đối với ngài, cách 
xử sự này biến công án đang tham thành việc sanh 
tử. Ngày đêm, ngài duy trì công án tam-muội, tham 
khán không dừng nghỉ. Thậm chí đi khất thực trước 
cửa nhà một nông dân, ngài vẫn chìm vảo công án 
tam-muội, luôn luôn tập trung vào công án. Có lần, 
bà lão chủ nhà hét đuổi "Đi đi!" Ngài vẫn không để 
ý, chỉ chăm hăm vào "Sau khi chết Nam Tuyền đi về 
đâu?" Bà lão nỗi giận nói: "Ông tăng này không nghe 
hả?" và lấy cán chổi đập ngài. Bạch Ấn té ngã tại 
chỗ. Người đi đường nghĩ vị tăng này chắc chết. 
Đám đông kéo đến kinh động, lúc đó ngài chợt hồi 
tỉnh. 





2 Đến gặp thầy trình kiến giải và để được chỉ dạy trong pháp tu 
tham khán công án. 
200 


At the very moment of his coming to, he Jumped to 
his feet lauphing, "Ha, ha, ha, ha." Leaving behind 
the crowd which was startled to see a supposedly 
dead man come back to life, he raced back to ShòJu- 
an. The ShỏJu RoJin took one look at Hakuin's face 
and without a word knew. He was holding a fan In 
his hand and with this he Just fanned Hakuin's back. 
"So now you know. So now you know.” Close 
companions do not need to say anything to each 
other; awakened companions do not need to explain. 
From Jjust one look at the others face, they will 


know. 
Waka: 


Lowing at mind limpid and soaring sky. 
White clouds are coming back to the peaks. 


When the ox has no-mind, then the self who 
rides 1t too has no-mind. When the blue sky 1s no- 
mind, then the clouds too are no-mind and all who 
see or hear are also no-mind. With the mind of no- 
mind, low at the blue sky, sing woodsmen's songs, 
play children songs on the flute. Then floating along 
like the fleecy clouds on the mounfain peaks, without 
attachments or hindrances, come home. 


+ 


201 


Vừa tỉnh lại, ngài đứng dậy cười to "Ha, ha, ha, ha." 
Đi khỏi đám đông chưa hết kinh ngạc vì người chết 
sông lại, ngài chạy ngay về Chánh Thọ am. Chánh 
Thọ Lão Nhân nhìn ngay mặt Bạch Ân không nói 
một lời. Chánh Thọ tay đang cầm quạt liền quạt vào 
lưng Bạch Ân. "Giờ ngươi đã biết. Giờ ngươi đã 
biết." Đã tri âm thì không cần phải nói với nhau; 
người tri âm đã chứng ngộ thì không cần giải thích. 


Nhìn ngay mặt đủ hiểu. 
Hòa Ca: 


Hạ thấp tâm trong, trời cao vút 

Về trên đỉnh núi, mây trắng bay. 

Khi trâu vô tâm thì cái ngã cưỡi trâu cũng vô 
tâm. Khi trời xanh vô tâm thì đám mây cũng vô tâm, 
và tất cả ai thấy hay nghe đều vô tâm. Với tâm vô 
niệm, dưới bầu trời xanh, lão tiều thổi sáo hát khúc 
anh nhi. Rồi như mây trôi đỉnh núi, không buộc 


không ràng, đông về nhà. 





30 Chỗ này Thiền tông Việt Nam nói là “Tứ mục tương cố.” 
202 


6.SHENG YEN 


While Initial experiences of glimpsing one's true 
nature are equivalent to seeing ones 1ntrinsically 
enlightened Buddha-nature, they are not the same as 
actually becoming a full Buddha, To reclam and 
fully actualize ones original Buddha-nature 1s to 
"return home.” Seated at ease atop the ox, one 1s now 
securely on one's way back home. 


In this picture, the oxherder rides liphtly 
perched on the ox's back. The ox still has a halter, 
but the reins lay loosely at the oxherder's walIst, who 
plays the flute with a self-absorbed and carefree aIr. 
He doesn't bother to guide the ox at all, for the ox 1S 
completely tame and familiar with the way home. At 
this point, practice 1s effortless, like no practice at all. 
The Individual's six sense faculties are purified of the 
tant of vexatlon. When such people come Into 
confact with things In the environment, vexatlons do 
not arise. They are lucidly aware of the world around 
them, Intimately aware of if; but the world does not 
generafe feelings of greed or anger 1n them. People at 
this level wIll feel close to all that they see, touch, 
hear. It 1s as 1ƒ body, mind, and the whole world are 
perfectly complete. 


203 


6. THÁNH NGHIÊM 


Công phu lúc đầu thấy tự tánh, tương đương với 
Phật tánh bản hữu, chưa phải thành Phật trọn vẹn. 
Giác ngộ và hoạt dụng của Phật tánh là khi "về nhà." 
Ngôi thong dong trên lưng trâu, giờ đây an ổn trên 


đường về nhà. 


Trong bức tranh này, người chăn yên ả ngồi trên 
lưng cưỡi trâu. Trâu vẫn còn dây vàm, nhưng cây roi 
thì lỏng lẻo vắt ngang lưng người chăn, anh thối sáo 
chú tâm và trong không khí thoáng đãng. Anh hết 
còn bận tâm chăn dắt, vì trâu hoản toàn thuần hóa và 
thân quen đường về nhà. Đến đây, hành giả dụng 
công không còn nỗ lực, như là vô công ”!. Sáu căn 
thanh tịnh bất nhiễm. Khi đối duyên xúc cảnh, phiền 
não không dấy khởi. Thấy biết rõ ràng thế giới chung 
quanh, giác tỉnh sâu xa, không bị cảnh giới làm phát 
sinh tham, sân. Người đến trình độ này sẽ thân thiết 
VỚI mỌI Sự thấy-chạm-nghe. Như thể hết thân tâm, và 


cả thê gian đêu viên mãn. 





#† Vô công dụng hạnh. (D.G.) 
204 


It 1s a Buddha-world, where every obJect speaks and 
proclams the Dharma. There are no words to 
describe this. Nor 1s 1t necessary to descrIbe 1t. It 1s 
JuSf SO. 


Practitloners at this stage know that practice 1s 
still necessary, that there Is a mind that needs 
cultivation and goals still to be reached, so they 
confinue to practice. Practice, however, 1s effortless. 
There 1s no need to urge oneself to practice, no need 
for one to even deliberate about practice. Nothing 
can come between oneself and the practice of the 
path, no matter what happens, no matter what one 
does. When practitioners reach this stage, they are 
safe. Precepts, samadhIi, and wisdom become part of 
their being. One no longer thinks or says, "I need to 
practice." Could people at this stapge really do 
something normally considered evil or a flagrant 
breach of the precepts? The answer 1s clear. lf 
samadhi and precepts are truly part of their being, 
vexaflons will not be able to influence them to break 
the precepts. Those who deliberately—out of 
passlon—commit destructive and unwholesome acts 
would simply not be at the level of the person 
depicted here 1n the sixth pIcture. 


+ 


205 


Đây là Phật giới, đâu đâu mỗi vật cũng đều vang lên 
Pháp âm. Không ngôn từ nào diễn tả được, tự như 
như. 

Hành giả đến đây biết vẫn phải công phu tiếp, 
tâm cần tu và cứu cánh cần đạt. Có tu mà vô công. 
Không cần thúc bách cố ý. Không một vật giữa 
người tu và đạo pháp, dù việc gì xảy đến, dù hành 
động thế nào. Khi hành giả đến giai đoạn này, họ rất 
an định. Giới, định, và tuệ là thành phần sinh mạng 
mình. Không còn phải nói: "Ta phải ráng tu." Ở giai 
đoạn này có thê có hành động xem như ác hay phạm 
giới không? Câu trả lời quá rõ. Nếu định và giới thực 
sự là thành phần của sinh mạng, phiền não không thể 
thúc đây phạm giới. Người cố tình—vì tham dục— 
hành động xấu ác và phạm giới không thể đạt được 


trình độ tu ở tranh số 6. 


206 


6. MYOKYO-NI 


Now the sfruggle 1s over! Gain and loss, too, 
have fallen away. The herdsman sings an old folk 
song or plays a nursery tune on his flute. Looking up 
into the blue sky, he rides along on the back of the 
bull. If someone calls after him, he does not look 


back; nor wIll he stop 1f tugged on the sleeve. 


Now to PIcture 6. Here the struggle 1s truÌy 
over. The herdsman plays a nursery song on his flute 
while riding along on the bull. Of the bull 1t 1s said 
that he no longer even looks at the once so alluring 
ørass. The pictures themselves are wonderfully 
accurate and revealing. Although there 1s still the 
TOpe, 1t 1s laid down; there 1s no more need to guide 
the bull. The man sifs sideways and does not even 
look Imnto the direction the bull 1s going. Rather, he 
plays his flute — not a complicated arr, but a folk 
song, a sinple melody that carries them along, sfep 
by step. This melody 1s the 'Song ofthe Way Home', 
and so 1s not a marching song with heavy tread, but 
rather like a walk on springy turf that lIfs one at 


€V€FV Sf€P. 


207 


6. NI DIỆU KÍNH 


Bây giờ sự phấn đấu kết thúc! Được và mất 
cũng hết. Người chăn hát bài ca dân gian cô hoặc 
thôi tiếng sáo ấu nhi. Nhìn trời xanh, lưng trâu ngồi. 
Có ai gọi sau lưng, anh không ngoái đầu; cũng không 


không dừng lại dù tay áo kéo bị giật. 


Bây giờ đến tranh số 6. Ở đây phấn đấu thực sự 
kết thúc. Người chăn thôi tiếng sáo ấu nhi khi cưỡi 
trâu. Thậm chí trâu không còn nhìn đám cỏ quyến rũ 
dù chỉ một lần. Tranh vẽ thật tuyệt vời chính xác và 
phơi bày. Mặc dù vẫn còn dây vàm, nhưng đã bỏ 
xuống: không cần phải dẫn dắt trâu. Người chăn ngồi 
qua một bên và thậm chí không nhìn về hướng trâu 
bước tới. Thay vì thế, anh thổi sáo—không phải âm 
điệu phức tạp, mà một bài dân ca, giai điệu dung dị 
vi vu theo từng bước chân. Giai điệu này là "Ca khúc 
về nhà", và đo đó không phải bài hát diễu hành chân 
bước nặng nề, mà như đi bộ trên sân cỏ mùa xuân 


bước lên từng bước. 


208 


Look at the pIcture — this 1s what 1t feels like. The 
nature of the bull has 1tself become truly gentle, 1s 
transformed! This 1s why the struggle 1s now OV€r. 
For the first time, bull and man are really together. 


They are doubtlessly on the way home. 


To begin with, when that palr sets out — and 
that parr 1s in each one of us — we have 1deas about 
the bull, and are convinced the bull has to be ridden 
or driven 1n the direction I want to go. Ï want to øo 
home and so I have to guide the bull. Also, I would 
love to know the way home and I would love to ride 
that bull; but the fact 1s, [ cannot do so. Usually the 
bull wins by one ploy or another and carrles me 
away. Or I become so rIgid that the life goes out of 
the bull, and I become 1ll. Hence training, gentling 
the bull 1s essential; for only the bull knows the way 
home, and only he has the strength to carry the man 


there. 


Lookmg at any standard representaton or 
pIcture of the Wheel of Change, with 1s six stafes, 1 
1s held 1n the claws of a demon — actually 1t 1s 


subJect to change, which I see as a demon. 


209 


Nhìn vào bức tranh—ta cảm thấy như thế. Tính nết 
trâu đã thực sự thuần hòa, có chuyên hóa! Đây là lý 
do tại sao bây giờ hết còn phấn đấu. Lần đầu tiên, 
trâu và người chăn thực sự bên nhau, không còn nghĩ 


ngại trên đường về nhà. 


Đầu tiên, khi song đôi này khởi sự lên đường— 
và chính họ đang ngụ nơi mỗi chúng ta—chúng ta có 
nghĩ về trâu, và tin chắc trâu phải được cưỡi hoặc 
dẫn dắt theo hướng cái tôi muốn đi. Tôi muốn về nhà 
và vì vậy tôi phải chăn dắt trâu. Ngoài ra, tôi muốn 
biết đường về nhà và tôi muốn cuỡi trâu; nhưng sự 
thật là, tôi không thể làm được. Thông thường, trâu 
thắng bằng mánh khóe này hay thủ đoạn khác và 
mang kéo tôi đi. Hoặc tôi trở nên cứng cỏi đến nỗi 
trâu mất sức và tôi đỗ bệnh. Do đó đào luyện, thuần 
hòa trâu là thiết yếu; chỉ có trâu biết đường về nhà, 
và chỉ có trâu có sức mạnh đề chở người chăn về đến 
nhà. 

Nhìn vào bất kỳ đại diện tiêu chuẩn hoặc hình 
ảnh nào của Vòng Luân Hồi, với sáu cõi giới, đều 
nằm trong móng vuốt của quỷ—thực ra có thê khác, 


nhưng tôi thấy là quỷ. 


210 


'Parting from what one likes and not having what one 
likes' and so on — what I see as a demon 1s but the 
flow of nature, comiIng to be, exIsting and ceasing to 
be. There 1s nothing to be frightened about, nothing 
to be resisted. The six states on the Wheel are the 
human state, that of heavenly beings, of fighting 
demons, of hungry ghosts, of miserable beIngs In the 
hells and of animals that have to take whatever 1s 
meted out to them by their surroundings and by us 


humansl 


Now, thouph we have human bodies, very 
rarely do we Inhabit the human state. For how many 
hours a day do we transmigrate through all the other 
states? For how many hours a day do we abide 1n the 
human state, true human beIngs — without delusion, 
without wanting, without anger; not feeling I am the 
centre. One could therefore say that at Picture 6, 
when the bull has been gentled, the human state has 


been truly entered for the first time. 


The pair have become truly human; even the 
bull, now transformed, gentled, does not øraze out of 


the human state any more. 


211 


'Rời bỏ điều ưa thích và không có thứ ưa thích' và 
vân vân— điều tôi thấy là quỷ không gì khác hơn 
dòng chảy tự nhiên, sắp hiện hữu, đang hiện hữu và 
không còn nữa. Không có gì phải lo sợ, không có gì 
để phản kháng. Sáu cõi Luân Hồi là trạng thái loài 
người, trời, A-tu-la, ngạ quỷ, chúng sinh khốn khổ ở 
địa ngục và súc sanh phải lấy bất cứ vật gì tùy ngoại 


cảnh và loài người chúng ta ban cho! 


Bây giờ, mặc dù mang thân người, rất hiếm khi 
chúng ta sống ở trạng thái nhân tính. Bao nhiêu giờ 
một ngày chúng ta luân hỏi qua tất cả cõi giới khác 
nhau? Bao nhiêu giờ một ngày chúng ta trú ngụ nơi 
loài người, con người thực sự không s1, không 
tham, không sân; không cảm thấy mình là trung tâm. 
Do đó, có thê nói rằng nơi tranh số 6, khi thuần hòa, 


lần đầu tiên trâu hội nhập trạng thái người thực sự. 


Cả hai trâu và người chăn đêu là người thực sự; 
cho dù trâu, giờ đã chuyên hóa, thuân hòa, không còn 


ăn lén ở trạng thái người nữa. 


212 


So he carries the man home. This 1s the Important 


thíng and 1s what the gentling of the bull 1s about. 


Here the true human being has been 'formedl, 
and can now unfold, no longer merely biologically 
but culturally, which 1s the human prerogative. The 
Confuclan 'eentleman, or with us the 'true 
gentleman' in the best sense of the word, 1t comes fo 
the same thing. In the gentled man his nature 1s 1tself 
genfled, not Just a veneer of outside manners with 
wlldness still raging Inside. Only when the nature 
1íself has been so gentled can the human state 
prevall, under all circumstances, good, bad or 
indifferent. When courfesy, good manners and all the 
other attributes which go to make up this truly 
human stafe truly prevail always and of themselves, 
they are realised as coming from the heart, qualitles 
of the human heart. Are we becoming a bit clearer 
about what this heart-bull actually represents and 
why we must labour, suffer and endure 1n this 
genling or humanising process, this great 


endeavour? 


213 


Thê là trâu chở người chăn vê nhà. Đây là điêm quan 


trọng và là chỗ tính thuần hòa của trâu hướng đến. 


Ở đây, con người đích thực đã "hình thành", và 
bây giờ có thê khai mở, không còn đơn thuần về mặt 
sinh học mà về mặt văn hóa, đó là đặc quyền của con 
người. Đối với Nho giáo 'trượng phu hay quân tử, 
hoặc với chúng tôi, 'quý liệt vị' theo nghĩa hay nhất 
của từ này, thật ra giống nhau. Nơi người trượng 
phu, tính tình thuần hòa, không phải chỉ là lớp vỏ cư 
xử bên ngoài mả tính hoang dã hoảnh hành bên 
trong. Chỉ khi chính tính nết thuần hòa, trạng thái 
người mới có thể thắng thế, trong mọi hoàn cảnh, tốt, 
xấu hay chăng tốt chăng xấu. Khi cư xử lịch sự, hay 
đẹp vả tất cả các thuộc tính khác tạo nên trạng thái 
đích thực của nhân tính này luôn luôn chiếm ưu thế 
luôn luôn là chính mình, thì những thái độ như thế 
xuất phát từ tâm, phâm giá của nhân tâm. Có phải 
chúng ta hiểu rõ hơn một chút trâu-tâm này thực sự 
đại diện điều øì và tại sao chúng ta phải lao nhọc, 
chịu đựng và kiên trì trong quá trình thuần hóa hoặc 


nhân bản hóa, một sự tỉnh tấn lớn lao như vậy? 


214 


As to 'øood form, therefore, 1f cultivated only as a 
veneer, sheep's skin to hide the wolf, then we do well 
to distrust 1t. But the form-gIving aspect of good and 
gentle manners used for that cultivation, the gentling 
of wild nature, Is what education 1s about. Mere 
cramming full of knowledge 1s a poor subsfitute. For 
only when truly gentled 1n our nature can we live In 
peace and harmony with ourselves and cach other, 
and can we begin to understand ourselves and so 


each other. 


Thus Picture 6 presents a crucial stage In our 
training. In a way 1t 1s the state which living beings 
born In a human body are supposed to be 1n. We are 
perhaps not quite that far developed, though we have 
human bodies. So there 1s need first to become true 
human beings, because of all the states on the Wheel, 
only from the human one 1s deliverance possIble. 
Hence the all-Importance of the human state, and the 
constant encouragement not to wasfe such a rare 
opportunmty. For not even from the state of heavenly 


beings can deliverance be attained. 


215 


Cũng giống như, "tướng hảo", nếu chỉ tu luyện 
bề ngoài như lớp vỏ da cừu để che giấu loài lang sói, 
vậy thì chúng ta sẽ tu tốt để không tin như thế. 
Nhưng tướng hảo và cư xử tốt đẹp hòa nhã ứng dụng 
trong tu tập, sự thuần hóa tính hoang dã, là hướng 
giáo dục nhắm tới. Nhồi nhét đầy kiến thức suông là 
một sự thay thế nghèo nàn. Chỉ khi tính nết thực sự 
thuần hòa, chúng ta mới có thể sống an bình và hòa 
hợp với chính mình và người khác, và có thể bắt đầu 
hiểu mình và vì vậy sẽ hiểu người. 

Do đó, tranh số 6 trình bày một giai đoạn thiết 
yếu trong công phu tu tập của chúng ta. Về một 
phương diện đó là trạng thái mà chúng sinh ra đời 
với thân người đáng lý phải sống đúng vậy. Chúng ta 
có lẽ không hoàn toàn phát triển xa như vậy, mặc dù 
chúng ta mang thân con người. Vì vậy, trước tiên cần 
phải trở thành con người đích thực, bởi vì tất cả trạng 
thái Luân Hồi, chỉ kiếp người mới có thể giải thoát. 
Do đó, tất cả tầm quan trọng là trạng thái người, và 
thường được sách tấn không nên lãng phí cơ hội hãn 
hữu như vậy. Vì thậm chí không phải loài trời mà có 


thể được giải thoát. 


216 


When the good Karma that has resulted 1n temporary 
residence 1n that state eventually wears out, as wear 
out 1t does, signs of decline begin to appear. These 
are praphically described as sweat collecting under 
the armpits; the flowers they carry begin to wither; 
the beautiful, shining robes that they have worn 
without ever having to launder, take on grime and 
begin to smell. Not only 1s there no 'better' state on 
the Wheel of Change, but In all the Joyous and 
Iinnocent life of that state there has been no chance to 
accumulate any merit. So when the good Karma that 
brought them there 1s exhausted, down they go, 
perhaps even to the miserable states — depending on 
the residue of Karma, and the endless round on the 
Wheel continues. From the human state only 1s 
deliverance possIble. 


Brrth in a human body 1s a rare and precIous 
opportumty, not to be wasted. We do well to g1ve 
ourselves 1nto the training. If there 1s the additional 
good Karma of the Buddha's teaching, and of getting 
to know what 1s at stake, we may master sufficlent 
energy fo work on our humamisatlon rather than 
confinue 1n our old unregenerate habifs of picking 
and choosing, of quarrelling and fighting with each 
other for this and that. 


217 


Khi nghiệp thiện cho quả báo trụ vào trạng thái tạm 
thời tiêu hết, đó là như vậy, dấu hiệu suy thoái bắt 
đầu xuất hiện. Đây là sự mô tả sinh động như mô hôi 
tụ dưới nách; bông hoa mang theo bắt đầu héo tàn; 
áo đẹp lộng lẫy mặc vào mà chưa hề giặt, dính bụi 
bân và bắt đầu bốc mùi. Không chỉ không có trạng 
thái 'tốt hơn' trong Luân Hồi Vô Thường, mà trong 
tất cả cuộc sống vui vẻ và hồn nhiên của trạng thái 
đó, không có cơ hội để tích lũy phước đức. Vì vậy khi 
nghiệp thiện cạn kiệt, chúng sanh đi xuống, thậm chí 
có thê đến những cảnh giới khốn khỗ— tùy thuộc vào 
dư tàn của Nghiệp, và vòng Luân Hồi bất tận sẽ tiếp 
tục. Chỉ ở trạng thái người mới có thể giải thoát. 

Sinh ra trong thân người là một cơ hội quý 
hiếm, không nên lãng phí. Chúng ta hành động lành 
thiện để dấn mình vào tu tập. Nếu có thêm nghiệp 
thiện của lời Phật dạy và biết được điều gì đang đe 
doạ, chúng ta có thể đủ năng lượng làm chủ để hành 
động nhân bản thay vì tiếp tục theo tập khí nguyên sơ 
là lựa chọn, cãi vã và đấu tranh lẫn nhau cho cái này 


cái nọ. 


218 


Though the body 1s human, only when the bull 1s 
gen(led, only when the energy of the afflicting 
passions 1s transformed from 'elemental fire' to 
'human', only then 1s the human state a place of 
residence 1n which the Way of the Buddha now 


beckons the human being. 


All relipglons recogn1ze the true human being as 
an all-Important stage and work towards 1t. If one 
really looks at It, one could say that reliplous 
practilces are first orlented towards humanisation, 
until there 1s a full human being; and from then on 
the truly religIous way begIns, though 1t has seemed 
a religIous way from the beginning. So there are two 
decIsive stapes. The first one, which 1s concerned 
with the gentling of the bull, starts with a practice of 
genuinely laying down and becoming nothing, until 
the bull himself1s gentle, so human that he now øoes 
'home' Into the fully human sfate and carries the man 
with him. Home 1s beckoning, and the man does not 
need to guide the bull. Thịs 1s the natural rhythm of 
'øoing home', no 1mpatflence, no Ï must, no nothing 


— Just a true at-one-ment 1n the momernt. 


219 


Mặc dù thân là người, chỉ khi trâu thuần hòa, chỉ khi 
năng lượng của si mê phiền não chuyên hóa từ 'hỏa 
đại' thành 'nhân tính', chỉ khi đó, trạng thái người 
mới là nơi chốn mà bây giờ con đường của đức Phật 
mới thu hút loài người. 

Tất cả tôn giáo đều công nhận kiếp người đích 
thực là một giai đoạn cực kỳ quan trọng và đều 
hướng đến. Nếu thực sự xem xét, ta có thê nói sự tu 
hành trước tiên định hướng theo nhân bản hóa, cho 
đến khi có một người viên mãn; và từ đó trở đi, 
đường Đạo thực sự mới bắt đầu, mặc dù ngay từ đầu 
đã có vẻ như thế. Vì vậy, có hai giai đoạn quyết định. 
Đầu tiên, quan tâm đến sự thuần hóa trâu, bắt đầu tu 
luyện chân chánh buông xuống và thành không, cho 
đến khi trâu thuần hòa, rồi thì bây giờ là người về 
'nhà' trong trạng thái hoàn toàn nhân tính và chở theo 
người chăn. Nhà đang vẫy gọi, và người chăn không 
cần phải dẫn dắt trâu. Đây là nhịp điệu tự nhiên của 
"về nhà", không sốt ruột, không có cái tôi phải, 
không có cái không——chỉ là một việc đích thực ngay 


lúc này. 


220 


This 1s what we begin to cultivate with the very first 
step of our training, giving ourselves as well as 
possIble into what 1s being done now. Step by sfep 
on that way home, 1t comes to completion. The text 
of one of the poems to Picture 6 says that the bull 
walks In the direction of the dyke. Home beckons, 
and suddenly the melody changes and becomes a 
song ofreturn. To one capable of hearing 1t, even the 
øreatest poem seems no longer outstanding. To hear 
that song of return 1s more beautifuUl, and 1t 1s also 
more heart-warming, than any other. With the heart 
thus being touched, 'warming', we begin to realise 
where the Way leads. Until now, there was the work 
with the bull, there was the laying down/there was 
the hard and bitter training; and behind all that there 
was still desire, [ want. Without that want, we could 
never have set out; wIthout that desire we could not 
have continued walking. This 1s called the aspiration 
of the heart, or the strength of the vow of dedication. 
Thouph essential, yet 1t 1s still desire; 1n the end, that 
too needs to be laid down. The question 1s how to lay 


down that which 1s the most precious thing. 


221 


Đây là phận sự chúng ta bắt đầu tu tập bước đầu tiên 
trong tiễn trình công phu, cống hiến hết tùy sức mình 
vào việc gì đang làm bây giờ. Từng bước một trên 


đường về nhà, rôi sẽ thành tựu. 


Một bài thơ của tranh số 6 nói rằng trâu đi theo 
hướng đê điều. Mái nhà mái ấm vẫy gọi, và đột nhiên 
giai điệu thay đôi và trở thành ca khúc trở về. Đối 
với một người có khả năng thưởng thức, ngay cả bài 
thơ nối tiếng hay nhất dường như không còn hay 
nữa. Nghe ca khúc trở về tuyệt diệu hơn, và cũng ấm 
lòng hơn bài ca nào khác. Do đó, với trái tim đã tiếp 
chạm, "nồng ấm, chúng ta bắt đầu tỉnh ngộ đường 
đạo dẫn sẽ đến đâu. Cho đến bây giờ, có phận sự với 
trâu, có buông xuống/có đào luyện gian nan và cay 
đắng: và sau tất cả vẫn còn niềm khao khát, tôi 
muốn. Không có ý muốn này, chúng ta không bao 
giờ có thể lên đường; không có ý muốn chúng ta 
không thể tiếp tục bước đi. Đây gọi là khát nguyện 
của tâm, hay sức mạnh của thệ nguyện. Mặc dù thiết 
yếu, nhưng thệ nguyện vẫn là dục; cuối cùng, cũng 
cần phải buông xuống. Câu hỏi là làm sao buông 


xuống đó là điều quý báu nhất. 


222 


This 1s encountered 1n full only late In the 
training, yet to some degree 1t 1s demanded at almost 
every step. Why 1s 1t so very 1mportant? The passlons 
are the Buddha-Nature and the Buddha-Nature 1s the 
passlons. Suppose I want something very much. At 
some stage 1n our life we all have wanted something 
desperately and felt that If only we could have 1t, or 
keep 1t, we would be happy ever after. l may have 
had the misfortune of actually getting 1t — not for 
long, for nothing 1s for ever — but for a time. So we 
all have the experlence that even 1f I get what I so 
much wanfed, 1t does not really give me the 
fulfilment I expected; 1t begins to pale almost at 
once. Even worse, Ï now have nothing to strive for 
that promises happiness ever after. Whatever that 
something might be, a concrefe thing, a person, or an 
abstract Idea, the 'bond of my wanting, my 
1rresistible fascination with the desired obJect, comes 
about by a proJection of my own heart, my 'heart's 
desire'. Remember the golden ball rolling away? Or 
the heart Jumps out and drapes 1fself over an obJect 


which now exerts an 1rresIstible fascInation. 


223 


Sự kiện này hội ngộ trọn vẹn chỉ ở cuối giai 
đoạn tu tập, nhưng ở mức độ nào đó, phải có hầu hết 
ở mỗi bước. Tại sao quan trọng đến thế? Phiền não 
tức Phật tánh (Bồ-đề) và Phật tánh tức phiền não. Giả 
sử tôi rất muốn một điều. Một giai đoạn nào trong 
cuộc đời, tất cả chúng ta đều từng muốn một điều mà 
tuyệt vọng và cảm thấy nếu có được, hoặc giữ được, 
chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi. Tôi có thể đã gặp bất 
hạnh khi thực sự có được—không lâu, vì không có gì 
mãi mãi—chỉ một thời gian. Vì vậy, tất cả chúng ta 
đều có kinh nghiệm ngay cả khi có được điều rất 
muốn, vẫn không thực sự mang lại thỏa mãn hằng 
mong đợi; rồi bắt đầu nhợt nhạt gần như ngay lập 
tức. Tệ hơn, bây giờ tôi không còn gì để phấn đấu 
cho lời hứa hẹn hạnh phúc mãi mãi về sau. Bất cứ 
điều ước muốn là gì, một vật cụ thể, một người, hoặc 
một ý niệm trừu tượng, 'mối ràng buộc' với ước 
muốn, niềm đam mê đối tượng mong muốn không 
cưỡng nỗi, xuất phát từ tâm mình phóng chiếu, 'tham 
dục của tâm'. Có nhớ quả bóng vàng lăn xa? Hoặc 
tâm nhảy ra và che phủ lên một vật mà bây giờ thê 


hiện niêm đam mê không thê cưỡng nôi. 


224 


Then, mistaking the obJect for my own heart, I 
cannot but feel that 1f I only can Incorporate 1t, I wIll 
be whole, fulfilled. But we also know that familiarIty 
breeds contempt, and sooner or later, as I become 
acquainted with the coveted obJect, the veil which 1s 
my heart thins and drops away. When I now see the 
obJect as 1 1s, there 1s disappointment, for 1 Is not 
what I wanted! Might 1t be my own heart that [ "want 
and need to be aware of for feeling whole and 
fulfilled? Thus my heart Jumps out from time to time 
to make me aware, 'You blockhead, look at me! This 
1s what you really want! Ï am your own heart, your 
True Face! Don't mistake me for outside obJects. Just 


look, and say yes.' 


In fact, we need to have quIfe a few experlences 
of how that shimmering heart-vell drapes 1tself over 
an obJject, only to fade agaim 1n due course. lt 
happens to me, I do not, and indeed cannot, make 1t 
happen by an act of wIll. We fall in love, dont we? 
Can you make yourself fall in love with a person, an 


1dea, or the trainng? 


225 


Sau đó, nhằm lẫn vật là tâm mình, tôi cảm thấy nếu 
chỉ có thê kết hợp, tôi sẽ toàn vẹn, tròn đầy. Nhưng 
chúng ta cũng biết càng thân quen cảng khinh lờn, và 
sớm hay muộn, khi làm quen với vật thèm muốn, 
màn che phủ tâm mỏng dần và tan biến. Bây giờ khi 
nhìn thấy đối tượng như thị, tôi thất vọng, vì không 
phải vật tôi muốn! Có thể đó là tâm mình mả tôi 
'muốn' và cần phải tỉnh giác để cảm thấy nguyên vẹn 
và tròn đầy? Do đó, tâm thỉnh thoảng nhảy ra làm tôi 
tỉnh giác, 'Đồ ngu, nhìn ta nè! Đây là vật mi muốn 
đó! Ta là tâm của chính mi, Chân Diện Mục của ml 
Đừng nhằm ta với vật bên ngoài. Nhìn đi, và nói 
vâng.' 

Thực tế, chúng ta cần khá nhiều kinh nghiệm về 
cách tấm màn-tâm lung linh tự phủ lên một vật, chỉ 
mờ dần lần nữa trong tiến trình khi tới hạn. Việc này 
xảy ra với tôi, tôi không, và thực sự không thể, tạo 
tác bằng một hành động của ý chí. Chúng ta yêu 
nhau phải không? Bạn có thê tự khiến mình yêu một 


người, một ý tưởng, hoặc thích tu tập? 


226 


As the Dally Life Practice fosters awareness, 
the repeated experlences of this process at last bring 
1t home to the blockhead I am that 1t 1s my own heart 
which so 1rresistibly draws me, and what 1s needful 1s 
to come together with this my own heart, not with 


the obJect. 


Now we can look again at the simple and well- 
known 'I want something'. The fascination that seems 
to cling to the obJect 1s really my own heart or heart- 
bull! With this clearer seeing we can disengage from 
the obJect, refan from making pictures and 
mistaking them for our hearfs desire. So from 'Ï want 
something', Ï am now left with a truncated 'I wanf† lt 
1S now seen that this want 1s of a power that 1s well- 
niph 1rresistible, ready and wanting to form 1fself Into 
a pIcture and compelling me to go affter 1t. This 1s 
why all the developed religions warn against making 
øraven Images, concrete or abstract concepts. "The 
Tao that can be named 1s not the eternal Tao.' What, 
1n the Southern Tradition, did the Buddha say on his 


awakening? 


227 


Khi Tu Tập trong Đời Sống Hằng Ngày thúc 
đây sự tỉnh giác, những trải nghiệm lặp đi lặp lại của 
tiến trình này cuối cùng đã đưa về nhà một tên ngu 
đần là tôi là tâm mình, lôi kéo tôi không thể cưỡng 
nổi, và điều cần thiết là cùng đến với tâm mình, chớ 
không phải với vật. 

Bây giờ chúng ta có thê xem lại câu đơn giản và 
nổi tiếng 'Tôi muốn một vật. Niềm đam mê dường 
như bám lấy vật thực sự là tâm tôi hay trâu tâm của 
tôi! Nhìn thấu rõ như thế, chúng ta có thể thoát khỏi 
vật, chế ngự không tạo tác hình bóng và nhằm lẫn 
cho hình bóng là tâm tham đắm. Vì vậy, từ 'Tôi 
muốn một vật, bây giờ buông bỏ cắt bớt thành 'Tôi 
muốn'! Bây giờ lại thấy rằng ý muốn này là một sức 
mạnh không thể cưỡng nổi, sẵn sàng và muốn tự 
hình thành một hình ảnh và buộc tôi phải theo đuổi. 
Đây là lý do tại sao tất cả tôn giáo phát triển cảnh 
báo chống lại việc tạo ra hình ảnh, ý niệm cụ thê 
hoặc trừu tượng. 'Đạo có thể nói ra thì không phải 


32! 


Đạo thường hằng.” Trong truyền thống Nam Tông 


Đức Phật đã nói gì vê sự giác ngộ của mình? 





32 Câu đầu tiên trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử. 
228 


'Now I have seen you, builder of the house; the 
ridge-pole 1s broken, never shall you build new 
houses agamn. ' We need not interpret these houses as 
from life to life; this life 1s good enough. The new 
houses are then the pictures that we continuously 
pamt, or rather that paint themselves, on an 
inherently empty mirror — trails of thoughts, one 
arising with another following 1n an endless round! I 
live In this Imaginary world of pictures, and feel I 
need them, for without them and without having to 
chase after them, I have nothing to do, actually am 
nothing — a prospect dinly suspected and filling me 


with terrorl 


If both — the terror of becoming noupht, and 
the primal strength which 1s In the imperative 'wanf 
— can be endured without another escape Into 
pIcture-formations, that 1s experlencing 'Ï wanf' In Ifs 
prmal strength or power. Energy 1s dynamrc, and 
work 1t must. Prevented from going 1nto the making 
Of pictures and chasing after them, 1t turns round, and 
seemingly attacks what 1s stIll there — 'T. If there 1s 
enouph streneth truly to open up at least in small 


ways, and rather than resisting the energy, 1nvIfe If, 


229 


'Bây giờ tôi đã thấy ông, người xây dựng ngôi nhà; 
cột kèo hư hỏng, ông sẽ không bao giờ xây nhà mới 
nữa.' Chúng ta không cần giải thích những ngôi nhà 
này đã từ đời này sang đời khác; đời hiện đang sống 
đủ rồi. Những ngôi nhà mới là tranh ảnh chúng ta 
liên tục tô vẽ, hay đúng hơn tự vẽ, trên tắm gương 
vốn không——chuỗi niệm tưởng, một niệm xuất hiện 
tiếp theo niệm khác trong vòng bất tận! Tôi sống 
trong thế giới hình ảnh ảo tưởng, và cảm thấy cần 
phải có, vì không có và không chạy theo, tôi không 
có việc để làm, thực sự tôi chăng là gì —một viễn 
cảnh lờ mờ nghi ngờ và che phủ tôi với nỗi sợ hãi! 
Nếu cả hai sự kiện—kinh hãi vì mình chẳng là 
gì, và sức mạnh nguyên thủy nằm trong sự bắt buộc 
'muốn—có thể kham nhẫn mà không cần một lối 
thoát khác là tạo tác hình ảnh, thì đó là trải nghiệm 
"Tôi muốn' trong năng lực nguyên thủy. Năng lượng 
là năng động, và phải tác hành. Ngăn không xúc tiễn 
tạo tác hình ảnh và đuôi theo, năng lượng sẽ quay 
lòng vòng và dường như tấn công việc gì đang còn ở 
đó—'cái Tôi'. Nếu có đủ sức lực thực sự để khai mở 
ít nhất những lối nhỏ, và thay vì chống cự, hãy mời 


năng lượng, 


230 


'Yes, work on mel, then a burning and churning 
results unfil what 1s still there — I — 1s burnt and 
churned away, and so the energy 1s purified and 
transformed because there 1s no-thing left. At the 
moment when there 1s nothing, when I am not there 
to observe or to Judge, the energy has reverted agaIn 
to what 1t always has been — the Buddha-Nature. 
For this transformation to take place, the gentling of 
the bull 1s a necessary condition. The gentled bull 1s 
the strength that arises, phoenix-like, from the 
burning Fires. And this purification, or deliverance 
from the force of delusive pIctures, 1s portrayed as 
the gentled bull carrying the man home. For all these 
seeminply manifold reasons — which are 
fundamerntally Just the true gentling of the wildness 
Of the heart — working with the bull, that 1s patient 
endurance and determined continuation of practice, 
are absolutely essential. If the heart really wants to 
go that Way, 1t Is possible for 1t to do so without 
being distracted or deluded by all the thought-forms 
that usually trail around and veil what really 1s. So, 
looking netither left nor ripht, riding on the gentled 
bull and playing the flute, the man 1s both at one with 
the bull, and at one with the playing, and therefore 1s 
free. 


231 


"Vâng, tác động tôi đi", sau đó kết quả là bùng cháy 
và khuấy tan cho đến khi điều còn ở đó— cái tôi—bị 
cháy tiêu và biến mất, và do đó năng lượng được 
thanh lọc và chuyên hóa vì không một vật còn lại. 
Vào lúc không một vật, khi tôi không có mặt đề quan 
sát hay phán xét, năng lượng lại trở về nguyên bản vị 
luôn hiện hữu—Phật tánh. Đề có sự chuyên hóa nảy, 
trâu phải thuần hòa là điều kiện cần thiết. Trâu thuần 
hòa là sức mạnh khởi phát, như phượng hoàng, từ 
Lửa cháy. Và sự thanh lọc này, hoặc giải thoát khỏi 
động lực của hình ảnh ảo tưởng, được miêu tả là trâu 


thuân hòa chở người chăn về nhà. 


Sở dĩ có tất cả lý do dường như rất đa dạng 
này—cơ bản chỉ là sự thuần hòa đích thực của tâm 
tánh hoang dã—khi tác động vào trâu, là vì sự kham 
nhẫn kiên trì và quyết chí liên tục công phu thì tuyệt 
đối thiết yếu. Nếu tâm thực sự muốn đi theo đường 
Đạo này, vẫn có thể được nếu không tán loạn hay sỉ 
mê do niệm tưởng-sắc tướng thường kéo lê loanh 
quanh và che phủ cái thực sự đang là. Vì vậy, thấy 
nhìn chẳng phải chẳng trái, ngồi lưng trâu thuần hòa 
và thối sáo, người chăn vừa hiệp nhất với trâu, vừa là 
một với người thối sáo, và do đó tự tại. 


232 


Can you remember what 1s said of the unregenerafe 
bull2 'Stubborn self-will rages In him and wild 
animal nature rules him'. No longer here. In Picture 6 
he has truly been gentled, transformed. The energy 1s 
certainly not lost or vanished, but has now become 
the puriied carryinng power that flows 1n the 
direction of home, a steady strength that also knows 
the way home. Although home 1s everywhere, and 
already beckons, the actual way of return 1s a long 
one, and demands undivided strength and aspiration 
to bridge the gulf between the whole human being 
and the spirIt. 


For that, two further stages are necessary. Bull 
and man, not only acting as one and being 1m 
harmony, actually have to become one (PIcture 7), 
and then there must be a complete and unconditional 
laying down (Picture 8). Since this does not take 
place of I1tself, much further training 1s necessary, 
which now we can consider as the Treliglous way' 
proper that goes beyond the fully human towards the 


spirit. So the training øgoes on and on and on. 


233 


Bạn có nhớ đã nói về trâu lúc còn sơ khai? "Tính 
ương ngạnh muốn tự ý nổi lên và tính nết thú hoang 
ngự trị trong trâu”. Bây giờ không còn nữa. Trong 
tranh số 6 trâu đã thực sự thuần hòa, đã chuyển hóa. 
Năng lượng chắc chắn không bị thất thoát hoặc tan 
mắt, nhưng bây giờ đã trở thành năng lực thanh tịnh 
chuyên tải có thể tuôn chảy theo hướng về nhà, một 
sức mạnh kiên định sẽ biết đường về nhà. Mặc dù 
nhà ở khắp mọi nơi, và đã vẫy gọi, nhưng cách trở về 
thực tế phải thời gian dài, và đòi hỏi sức mạnh và 
khát vọng không phân hai để bắc cầu giữa phàm 
nhân và thánh nhân. 


Như thế, hai giai đoạn tiếp theo là cần thiết. 
Trâu và người, không chỉ đóng vai là một và sống 
hòa hợp, thực sự phải hiệp nhất (Tranh số 7), và sau 
đó phải đều tuyệt đối mất hắn (Tranh số 8). Vì không 
tự xảy ra, nên cần phải công phu thêm, mà bây giờ 
chúng ta có thể xem là "tu tập tôn giáo" đúng đăn thì 
siêu vượt con người mọi mặt hướng đến bậc thánh. 


Vì vậy, công phu tiếp tục và tiếp tục. 


234 


Thouph with each stage comes a feeling of 'this 1s 1f, 
there 1s a true 'this 1s 1f' from the very first step on; 
those who have been training for a long time are 
fully aware of it, and so also of 1nertia which 1s part 
of all matter, and always whispers, 'this 1s 1f,' and 
wanfs to settle down and go no further. Remember 
'Maras temptatons!l That 1s where the Buddha's 
teaching of compasslon helps us. True compassion 
starts with ourselves; but as I become less focussed 
on I only, 1t que naturally spreads out to 


encompass others. 


There are thus many grades of compassion. In 
the beginning 1t acts as a spur when we repeat the 
four great vows. To an outsider It may seem 
presumptuous or hypocritical to dare to make such 
vows, but their sipmificance becomes clear In the 
process of training. Even the first steps can be taken 
only by virtue of the power of a vow. If the vow 1s 
not truly 1m the heart as an asprration, [ will 
mneviftably settle down on the very Íirst stage, If 
imndeed I have managed to bestir myself to start 


walking at all. 


235 


Mặc dù từng giai đoạn đều có cảm giác "là thế đó", 
nhưng có một "là thế đó" đích thực ngay từ bước đầu 
tiên; những người đã công phu một thời gian dải sẽ 
nhận biết đầy đủ, và do đó quán tính cũng là một 
phần vấn đề, và luôn thì thầm, là thế đó,' và muốn 
trụ ở đây và không muốn tiến xa hơn. Nên nhớ 'Ma 
vương cám dỗ! Đây là chỗ lời Phật dạy từ bi giúp 
chúng ta. Từ bi chân thật bắt đầu từ chính mình; 
nhưng khi cái tôi ít tập trung hơn vào 'chỉ có tôi, 
lòng từ bị sẽ hoàn toản lan rộng bao trùm người 
khác. 

Có rất nhiều mức độ từ bi. Ban đầu, từ bi tác 
động như mũi nhọn khi chúng ta tụng Tứ Hoằng Thệ 
Nguyện. Đối với người bên ngoài (ngoại đạo), có vẻ 
như tự phụ hoặc đạo đức giả khi dám thệ nguyện như 
vậy, nhưng ý nghĩa của Tứ Hoằng Thệ Nguyện sẽ rõ 
ràng trong quá trình tu tập. Ngay cả ở bước đầu chỉ 
thực hành được nhờ sức mạnh của lời nguyện. Nếu 
lời nguyện không thực sự ở trong tim như một khát 
VỌNE, chắc chắn tôi sẽ trụ vào g1ai đoạn đầu tiên, nếu 
thực sự tôi đã có gắng hết sức để khởi tu. 


+ 


236 


237 


